BỘ Y TẾ 
VỤ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO 


II $IMWI - KÝ $INH TRÙN6 


SÁCH DÙNG CHO CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC Y TẾ 





NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC 


BỘ Y TẾ 
VỤ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO 


VI SINH - KÝ SINH TRÙNG 


SÁCH ĐÙNG CHO CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC Y TẾ 
MÃ SỐ: T12.Y2, T.13.Y2, T.40.Y2, T45.Y2 


NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC 
HÀ NỘI - 2006 


CHỈ ĐẠO BIÊN SOẠN 
Vụ khoa học và đào tạo - Bộ Y tế 
CHỦ BIÊN 


PGS.TS. Lê Hồng Hinh 
PGS.TS. Phạm Vàn Thân 


NHỮNG NGƯỜI BIÊN SOẠN 


PGS.TS. Lê Hồng Hinh 
PGS.TS. Phạm Văn Thân 
ThS. Trương Thị Kim Phượng 
ThS. Phan Thị Hương Liên 


THAM GIA TỔ CHỨC BẢN THẢO 


ThS. Phí Văn Thâm và Ban thư ký HĐTĐSGK và TLĐH 


© Bản quyển thuộc Bộ Y tế (Vụ khoa học và Đào tạo) 


LỜI GIỚI THIỆU 


Thực hiện Nghị định 43/2000/NĐ-CP ngày 30/8/2000 của Chính phủ quy định 
chỉ tiết và hướng dẫn triển khai luật Giáo dục, Bộ Y tế đã phê duyệt và ban hành các 
chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp nhóm ngành khoa học sức 
khỏe. Bộ Y tế tổ chức biên soạn bộ tài liệu đạy - học các môn học cơ sở và chuyên 
môn theo chương trình mới nhằm từng bước xây dựng bộ sách chuẩn trong công tác 
đào fạo trung học Ngành Y tế, 


Sách '"Vi sinh — Ký sinh trùng” được biên soạn dựa trên chương trình đào tạo của 
các ngành: Điều dưỡng Nha khoa. Điều đưỡng gây mê hồi sức, Kỹ thuật vật lý trị liệu. . 
Kỹ thuật hình ảnh y học/Phục hỏi chức nang, hệ trung học. Tuy nhiên tài liệu này còn 
dùng để đào tạo hệ trung học của các ngành: phục hồi chức nang, Điều dưỡng đa khoa 
ngành Ð ôu. dưỡng khác có số tiết không quá 30 tiết. Sách được biên soạn theo 9 
bài học với số tiết học tương ứng với mỗi bài theo quy định của chương trình giáo dục 
của Bộ Y tế. Phân Ví sinh do PGS.TS. Phạm Văn Thân biên soạn. Mỗi bài đều có cấu 
trúc gồm: mục tiêu học tập, nội dung và tự lượng giá. Các trường cần căn cứ vào chương 
trình chính thức của môn học, ngành học để biên soạn bài giảng cho phù hợp với tình 
hình, điều kiện cụ thể của trường và địa phương. 


Năm 2005, cuốn sách này được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách giáo khoa 
và tài liệu dạy] -học của Bộ Y tế, thẩm định. Bộ Y tế đã ban hành làm tài liệu dạy-học 
chính thức của Ngành Y tế trong giai đoạn hiện nay. Trong thời gian từ 3 đến 5 năm, 
sách-cần được chỉnh lý, bổ sung và cập nhật. 


Vụ Khoa học và Đào tạo, Bộ Y tế xin chân thành cảm ơn PGS.TS. Phạm Văn 
Thân, PGS.TS. Lê Hồng Hinh Trường Đại học Y Hà Nội đã tham gia biên soạn cuốn 
sách này. Vì là lần đâu xuất bản nên chắc chắn còn nhiều thiếu sót, chúng tôi mong 
nhận được ý kiến đóng góp của đồng nghiệp, các thây, cô giáo và các học sinh để cuốn 
sách ngày càng hoàn thiện hơn. 





VỤ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO 
BỘ Y TẾ 


MỤC LỤC 


Bài 1. Hình thể cấu trúc vi khuẩn, đại cương miễn dịch, vacxin, huyết thanh 
Hình thể cấu trúc vi khuẩn 
Hình thể 
Cấu trúc vi khuẩn 
Sinh lý của ví khuẩn 
Đại cương miễn dịch 
Vacxin 
Huyết thanh 
Bài 2. Tụ cầu, liên cầu, phế cầu, não mô cầu, lậu cầu 
Tụ cầu 
Liên cầu 
Phế cầu 
Não mô cầu 
Lậu cầu 
Bài 3. Vi khuẩn: thương hàn, ly, tâ, lao, giang mai 
Vị khuẩn thương hàn 
Vi khuẩn ly 
Vị khuẩn tả 
Trực khuẩn lao 
Xoắn khuẩn giang mai 


Bài 4. Đại cương virus. virus cúm, các virus viềm gan, HIV, sốt xuất huyết, 
viêm não Nhật Bản, dại 


Đại cương virus 
Đặc điểm sinh học cơ bản 
Sự nhân lên của virus trong tế bào cảm thụ 
Hậu quả của sự tương tác virus và tế bào. 
Virus cúm 
Các virus viêm gan 
'Virus gây hội chứng suy giảm miễn dịch ở người 
'Virus Dengue 
Virus viêm não Nhật Bản 
Virus dại 


47 
47 
48 
49 
30 
32 
53 
56 
5§ 
60 
62 


Bài 5, Đại cương ký sinh trùng y học 
Hiện tượng ký sinh, ký sinh trùng, vật chủ và chu kỳ 
Đặc điểm của ký sinh trùng 
Phân loại ký sinh trùng 
Ký sinh và bệnh ký sinh trùng 
Chẩn đoán bệnh ký sinh trùng 
Điều trị bệnh ký sinh trùng. 
Dịch tế học bệnh ký sinh trùng, 
Phòng chống ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng 
Bài 6. Một số loại ký sinh trùng đường ruột thường gặp ở Việt Nam 
Đặc điểm sinh học 
Đặc điểm dịch tế học 
Tác hại của một số loại ký sinh trùng đường ruột 
Chẩn đoán bệnh 
Điều trị 
Phòng bệnh 
Bài 7. Ký sinh trùng sốt rét 
Đậc diểm sinh học và chu kỳ của KSTSR 
Bệnh sốt rét 
Dịch tễ học sốt rét ở Việt Nam 
Phòng chống sốt rét 
Bài 8. Hình thể ký sinh trùng đường ruột 
Đặc điểm chung vẻ hình thể trứng giun sán 
Đặc điểm riêng của từng loại trứng giun sán thường gặp 
Tình thể giun sán trưởng thành và ấu trùng giun sán thường gặp 
Amíp gày bệnh 
Amíp không gây bệnh 
Trùng roi 


Bài 9. Nhận dạng một số hình thể vi khuẩn gây bệnh làm tiêu bản nhuộm 
vi khuẩn 


Nhận dạng một số hình thể vi khuẩn gây bệnh 
Làm tiêu bản nhuộm ví khuẩn 

Đáp án tự lượng giá 

Tài liệu tham khảo 


60 
60 
?2 
73 
74 
716 
TT 
TT? 
79 
85 
85 
9Ị 
95 
97 
99 

100 

109 

109 

t3 

119 

124 

134 

134 

135 

138 

143 

145 

146 


148 
148 
150 
154 
159 


Bài 1 


HÌNH THỂ CẤU TRÚC Vị KHUẨN, ĐẠI CƯƯNG MIỄN DỊCH, 
VñXIN, HUYẾT THANH 


MỤC TIÊU 








1. Mô tả được 3 loại hình thể, kích thước của vi khuẩn. 

|2. Mô tả được cấu trúc cơ bản của tế bào vị khuẩn, 

3- Trình bày được 3W chuyển hóa, hô hiếp, sinh sản và phát triển của vị khuẩn. 
4. Phát biểu đúng định nghĩa kháng nguyên và kháng thể, 

$. Mó tả các hàng rào của hệ thống phòng ngự không đặc hiệu của cơ thể, 

6. Trình bẩy dược hệ thống Phòng ng đặc hiệu của cơ thể, 

7. Phát biểu được n uyên lý xử dụng vaexin và hạ Lyết thanlh. 

8. Trình bày được các "nguyên tắc sử đựng vacxin và huyết thanh. 





9. Nêu được tiêu chuẩn cơ bản của vacxin 0à huyết thanh 
= = = = —— 


I, HÌNH THỂ CẤU TRÚC VỊ KHUẨN 
1.1. Hình thể 





Mỗi loại vi khuẩn có hình dạng và kích thước nhất định. Các hình đạng và kích 
thước này là do vách của tế bào vi khuẩn quyết định. Kích thước vi khuẩn được đo bằng 
micromet (1 Lư = 10` mm). Kích thước của các loại vì khuẩn không giống nhau, ngay ở 
một loại vi khuẩn kích thước cũng thay đổi theo điều kiện tồn tại của chúng. 

Bằng các Phương pháp nhuộm và soi trên kính hiển vi, người ta có thể xác định 
được hình thể và kích thước của các vi khuẩn, 


Hiện nay người ta chia ví khuẩn làm 3 loại chính: cầu khuẩn, trực khuẩn và xoắn khuẩn. 
HN 1N . 

» | Íq /"¬N / Ễ Ỷ B. Trực Ihuẩn 

Gị (3 ớ) (hÊi | saemush 
và) B e ĐS %Sề 


Các loại hinh thể chính côa vi khuẩn 





1.1.1. Cầu khuẩn (cocci) 


Câu khuẩn là những vi khuẩn có hình cầu hoặc gần guống hình cầu, mặt cất của 
chúng có thể là những hình tròn, nhưng cũng có thể là hình bẩu dục hoặc ngọn nến. 
Đường kính trung bình khoảng lụm. 

Theo cách sắp xếp của vi khuẩn, cầu khuẩn được chia làm nhiều loại như: đơn 
cầu, song cầu, tụ cầu và liên cầu. 

—_ Đơn cầu: là những cầu khuẩn đứng riêng rễ. 

- _ Song cầu: là những cầu khuẩn đứng với nhau từng đôi một. 


—_ Liên cầu là những cầu khuẩn nối với nhau thành từng, chuỗi. 
1.1.2. Trực khuẩn (bacteria) 


Trục khuẩn là những ví khuẩn hình quc, đầu tròn hay vuông, kích thước của các 
vi khuẩn gây bệnh thường gặp là chiều rộng lưn, chiều đài 2-5brn. Các trực khuẩn 
không gây bệnh thường có kích thước lớn hơn. Một số loại trực khuẩn gây bệnh 
thường gặp như các vi khuẩn lao, thương hàn, ly... 


1.1.3. Xoắn khuẩn (Spirochaet) 


Xoắn khuẩn là những vi khuẩn có hình sợi lượn sóng như lò xo, kích thước 
khoảng 0,2 x 10 - I5um, có loài chiều dài có thể tới 30um. Trong xoắn khuẩn đáng 
chú ý nhất là: xoán khuẩn giang mai Œreponema pallidun) và Leptospira. 

Ngoài những vi khuẩn có hình dạng điển hình trên còn có những loại ví khuẩn có 
hình thể trung gian: 


Trung gian giữa cầu khuẩn và trực khuẩn là cầu — trực khuẩn, như vi khuẩn dịch 
hạch; trung gian giữa trực khuẩn và xoắn khuẩn là phẩy khuẩn mà điển hình là phẩy 


khuẩn tả (Vibrio cholerae). Hiện nay người ta xếp hai loại này thuộc về trực khuẩn. 
Hình thể là một tiêu chuẩn rất quan trọng trong việc xác định vi khuẩn, mặc dù 
phải kết hợp với các yếu tố khác (tính chất sinh học, kháng nguyên và khả nãng gây 
bệnh), Trong một số trường hợp nhất định, dựa vào hình thể vi khuẩn kếp hợp với dấu 
hiệu lâm sàng người ta có thể chẩn đoán xác định bệnh, ví dụ như bệnh lậu cấp tính. 


1.2. Cấu trúc vi khuẩn 

Vị khuẩn là những sinh vật đơn bào, không có màng nhân điển hình (procaryote). 
Chúng có cấu trúc và hoạt động đơn giản hơn nhiều so với các tế bào có màng nhân 
(cucaryote). 


1.2.1. Nhân 


Vi khuẩn thuộc loại không có nhân điển hình, vì không có màng nhân ngăn cách 
với chất nguyên sinh, nên gọi là procaryofe. Nhân của tế bào vì khuẩn là một phân tử 


1.1.1. Cầu khuẩn (cocci) 


Câu khuẩn là những vi khuẩn có hình cầu hoặc gần guống hình cầu, mật cắt của 
chúng có thể là những hình tròn. nhưng cũng có thể là hình bầu dục hoặc ngọn nến. 
Đường kính trung bình khoảng lim. 

Theo cách sắp xếp của vi khuẩn, cầu khuẩn được chia làm nhiều loại như: đơn 
cầu, song cầu, tụ cầu và liên cầu. 

—_ Đơn cầu: là những cầu khuẩn đứng riêng rẽ. 

— _. Song cầu: là những cầu khuẩn đứng với nhau từng đôi một. 


Liên cầu là những cầu khuẩn nối với nhau thành từng chuỗi. 
1.1.2. Trực khuẩn (bacteria) 


Trực khuẩn là những vi khuẩn hình que, đầu tròn hay vuông, kích thước của các 
vi khuẩn gây bệnh thường gặp là chiều rộng 1m, chiều dài 2-5uum. Các trực khuẩn 
không gây bệnh thường có kích thước lớn hơn. Một số loại trực khuẩn gây bệnh 
thường gặp như các vi khuẩn lao, thương hàn, ly.. 


1.1.3. Xoắn khuẩn (Spirochaet) 


Xoán khuẩn là những vị khuẩn có hình sợi lượn sóng như lò xo, kích thước 
khoảng 0,2 x 10 — l5wm, có loài chiều đài có thể tới 30um. Trong xoắn khuẩn đáng 
chú ý nhất là: xoắn khuẩn giang mai (Tzeponema pallidum) và Leptospira. 

Ngoài những vi khuẩn có hình dạng điển hình trên còn có những loại vi khuẩn có 
hình thể trung gian: 

Trung gian giữa cầu khuẩn và trực khuẩn là cầu — trực khuẩn, như vi khuẩn địch 
hạch; trung gian giữa trực khuẩn và xoắn khuẩn là phẩy khuẩn mà điển hình là phẩy 
khuẩn tả (Vibr¿o cholerae). Hiện nay người ta xếp hai loại này thuộc về trực khuẩn. 

Hình thể là một tiêu chuẩn rất quan trọng trong việc xác định vỉ khuẩn, mặc dù 
phải kết hợp với các yếu tố khác (tính chất sinh học, kháng nguyên và khả năng gây 
bệnh). Trong một số trường hợp nhất định, dựa vào hình thể vi khuẩn kếp hợp với dấu 
hiệu lâm sàng người ta có thể chẩn đoán xác định bệnh, ví dụ như bệnh lậu cấp tính. 


1.2, Cấu trúc vi khuẩn 

Vi khuẩn là những sinh vật đơn bào, không có màng nhân điển hình (procaryote). 
Chúng có cấu trúc và hoạt động đơn giản hơn nhiều so với các tế bào có màng nhân 
(eucaryote). 
1.2.1. Nhân 

Vì khuẩn thuộc loại không có nhân điền hình, vì không có màng nhân ngăn cách 
với chất nguyên sinh, nên gọi là procaryote. Nhân của tế bào vi khuẩn là một phân tử 


8 


AND xoắn kép đài khoảng Imm (gấp 1000 lần chiều dài của tế bào vi khuẩn đường 


tiêu hó: 


a), khép kín thành vòng tròn dạng xếp gấp. Nhân là nơi chứa thông tin đi truyền 


của vi khuẩn. 


1.2.2. 





3 k đ1ễ * 
® 
(ÊẾ Tớ, 7 
J|IIIIIIII 
lJ 
Ũ 
6 

Sø đồ cấu tạo tế bảo vị khuẩn 
1. Vách màng phân bào. 2. Ribosom 3. Màng sinh chất 
4. Vách 5. Mạc thể (mesosom) 8. Nhiễm sắc thể 
7, Lông 8. Chất nguyên sinh 9. Vỏ 
10. Pili chung 11. Pili giới tính 


Chất nguyên sinh 


Chất nguyên sinh được bao bọc bởi màng nguyên sinh bao gồm các thành phần: 


Nước chiếm tới 80%, dưới đạng gel. Bao gồm các thành phần hòa tan như 
protein, peptid, acid amin, vitamin, ARN, ribosom, các muối khoáng (Ca, 
Ña, P...) và cả một số nguyên tố hiếm. 


Protein chiếm tới 50% trọng lượng khô của vi khuẩn và cung cấp khoảng 
90% năng lượng của vi khuẩn để tổng hợp protein. 

Các enzym nội bào được tổng hợp đặc hiệu với từng loại vi khuẩn, 

Ribosom có nhiều trong chất nguyên sinh. Ribosom là nơi tác động của một 


Số loại kháng sinh, làm sai lạc sự tổng hợp protein của vi khuẩn, như 
aminozid, chloramphenicol.. 


ARN có ít nhất 3 loại là: ARN thông tin, ARN vận chuyển và ARN ribosom. 


—_ Các hạt vùi. Đây là những không bào chứa lipid, glycogen và một số không 
bào chứa các chất có tính đặc trưng Cao với một số loại vỉ khuẩn. 
—_ Trong chất nguyên sinh của ví khuẩn còn có thông tìn di truyền đó là các 
loại plasmid và transposon. 
Nếu so sánh với tế bào của sinh vật có nhân điển hình (eucaryote) ta thấy chất 
nguyên sinh của vi khuẩn không có: ty thể, lạp thể, lưới nội bào và cơ quan phân bào. 


1.2.3. Màng nguyên sinh 


: Màng nguyên sinh bao quanh chất nguyên sinh và nằm bên trong vách tế bào ví 
khuẩn. 
: Cấu trúc: là một lớp màng mỏng, tỉnh vi và chun giãn, Màng nguyên sinh của vì 
khuẩn bao gồm 60% protein, 40% lipid mà đa phần là phospholtipid. 


Chức năng: màng nguyên sinh thực hiện một số chức năng quyết định sự tồn tại 
của tế bào vi khuẩn: 


—_ Là cơ quan hấp thụ và đào thải chọn lọc các chất. 
Là nơi tổng hợp các cnzym ngoại bào. 

—_ Là nơi tổng hợp các thành phần của vách tế bào. 

~ Là nơi tồn tại của hệ thống enzym hô hấp tế bào, nơi thực hiện các quá trình 
năng lượng chủ yếu của tế bào thay cho chức năng, của ty lạp thể. 

— Tham gia vào quá trình phân bào nhờ các mạc thể (mesosom©). Mạc thể là 
phần cuộn vào chất nguyên sinh của màng sinh chất, thường gặP ở vi khuẩn 


Gram dương, còn ở vì Khuẩn Gram âm chỉ thấy những nếp nhăn đơn giản. 
Khi tế bào phân chia, mạc thể tiến sâu vào chất nguyên sinh. 


1.2.4. Vách (cell wall) 


Vách có ở mọi vi khuẩn trừ Mycoplasma. Vách vì khuẩn được quan tâm vì cấu 
trúc đặc biệt và chức năng của nó. 


— Cấu trúc: vách tế bào là bộ khung vững chắc bao bên ngoài màng sinh chất. 
Vách được cấu tạo bởi đại phân tử glycopeptid (peptidoglycan, mucopeptid, murein), 


nổi với nhau tạo thành mạng lưới phức tạp bao bên ngoài màng nguyên sinh. Vách tế 
bào của các vi khuẩn Gram đương khác Gram âm: 





Vách vi khuẩn Gram dương: bao gồm nhiều lớp peptidoglycan. Ngoài lớp 
peptidoglycan, ở đa số vi khuẩn Gram dương còn có acid teichoic là thành phần phụ 
thêm. 

Vách của các vi khuẩn Gram âm: chỉ bao gồm một lớp peptidoglycan, nên vách 
này mỏng hơn vách vỉ khuẩn Gram dương; do vậy, chúng dễ bị phá vỡ bởi các lực cơ 
học hơn. 


— Chức năng của vách: 


10 


Chức năng quan trọng nhất của vách là duy trì hình dạng ví khuẩn. 
Vách tế bào quy định tính chất nhuộm. Gram. 
Vách vì khuẩn Gram âm chứa đựng nội độc tố, quyết định độc lực và khả 
năng gây bệnh của các vì khuẩn gây bệnh bằng nội độc tố. 

+ Vách vi khuẩn quyết định tính chất kháng nguyên thân của vi khuẩn. Đây 
1à loại kháng nguyên quan trọng nhất để xác định và phân loại vị khuẩn. 

+ Vách tế bào vi khuẩn cũng là nơi mang các điểm tiếp nhận (receptor) đắc 
hiệu cho thực khuẩn thể (bacteriophage). Vấn đề này có ý nghĩa trong việc 
phân loại vi khuẩn, cũng như phage và các nghiên cứu cơ bản khác. 


1.2.5. Vỏ của vi khuẩn (capsul) 


Vỏ của vi khuẩn hay là một lớp nhầy lỏng lẻo, sến sệt, không rõ rệt bao quanh vi 
khuẩn. Chỉ một số vi khuẩn và trong những điều kiện nhất định vỏ mới hình thành. 

Vỏ của các vi khuẩn khác nhau có thành phần hóa học không giống nhau. Vỏ 
của nhiều vị khuẩn là polysaccharid, như vỏ của É. coli, Klebsiella, phế cầu... Nhưng 
vỏ của một số vi khuẩn khác là polypeptid như vì khuẩn dịch hạch, trực khuẩn than, do 
một vài acid amin tạo nên. 


Vỏ vi khuẩn đóng vai trò bảo vệ cho một loại vi khuẩn dưới những điều kiện 
nhất định. Chúng có tác dụng chống thực bào. 


1.2.6. Lông (flagella) 
—_ Cấu trúc và vị trí: lông là những sợi protcin đài và xoắn tạo thành. Nó là cơ 
quan vận động và không phải có ở mọi loại vi khuẩn. 


—_ Vị trí lông của các vi khuẩn có những khác nhau: một số chỉ có lông ở một 
đầu (phẩy khuẩn tả), nhiều vỉ khuẩn lại có lông quanh thân (Sakmonella, E. 
coli), một vài vì khuẩn lại có một chùm lông ở đầu (trực khuẩn Whitmore). 


— Cơ chế của sự chuyển động: lông là cơ quan di động; mất lông vỉ khuẩn 
không di động được. 
1.2.7. Pili 
Pili cũng là cơ quan phụ của vi khuẩn như lông. Nó có thể mất đi mà không ảnh 


hưởng tới sự tồn tại của vi khuẩn. Pili có ở nhiều vi khuẩn Gram âm và một số loại vi 
khuẩn Gram dương. 


Cấu trúc: Pili có cấu trúc như lông nhưng ngắn và mỏng hơn. 
Chức năng: dựa vào chúc năng, người ta chia pili làm 2 loại: 


—_ PHi giới tính hay pili F (erdility) chỉ có ở các vi khuẩn đực, dùng để vận 
chuyền chất liệu di truyền sang vi khuẩn cái. Mỗi vi khuẩn đực chỉ có một 
pili này. 


"1 


— _ Pili chung: là những pili dùng để bám. Vì thế người ta còn gọi pili là cơ quan 
để bám của vi khuẩn. Mỗi tế bào vi khuẩn có thể có tới hàng trăm pili. 


1.2.8. Nha bào 


Nhiều loại vi khuẩn có khả nâng tạo nha bào khi điều kiện sống không thuận 
lợi. Mỗi ví khuẩn chỉ tạo được một nha bào. Khi điều kiện sống thuận lợi, nha bào vì 
khuẩn lại nảy mầm để đưa vi khuẩn ưở lại dạng sinh sản, như nha bào uốn ván... 


Nha bào có sức đẻ kháng rất cao, tồn tại được rất lâu trong đất và môi trường 
xung quanh. Sự tồn tại lâu (có thể 150.000 năm) liên quan đến sự mất nước và không 
thấm nước nên không có sự chuyển hóa của nha bào. 


'4.3. Sinh lý của vi khuẩn 
1.3.1. Dinh dưỡng của vi khuẩn 


Trong quá trình sinh sản và phát triển, vi khuẩn đòi hỏi phải có nhiều thức an với 
tỷ lệ tương đối cao so với trọng lượng của cơ thể. Người chỉ cần một lượng thức ăn 
bằng 1% trọng lượng của cơ thể, còn vi khuẩn cần một lượng thức ăn bằng trọng lượng 
cơ thể nó, vì vi khuẩn sinh sản phát triển rất nhanh, chúng cần những thức ăn để tạo ra 
năng lượng và những thức ăn để tổng hợp. Những thức ăn này bao gồm các nitơ hóa 
hợp (acid amin hoặc muối amoni), carbon hóa hợp thường là các oza, nước và các 
muối khoáng ở dạng ion như PO,HƑ, CT, SO-, K*, Ca”, Na" và một số ion kim loại 
hiếm ở nồng độ rất thấp (Mnˆ*, Fe"?, Ca""). 

Rất nhiều vi khuẩn phân lập trong tự nhiên có thể tổng hợp được mọi enzym từ 
một hợp chất carbon độc nhất để hình thành những chất chuyển hóa cần thiết tham gia 
trong quá trình chuyển hóa. 





1.3.2. Hô hấp của vi khuẩn 


Hô hấp là quá trình trao đối chất, tạo ra năng lượng cần thiết để tổng hợp nên 
các chất mới của tế bào. Các loại hô hấp của vi khuẩn: 


1.3.2.1. Hô hấp hiếu khí hay là oxy hóa: nhiều loại vi khuẩn dùng oxy của khí trời 
để oxy hóa lại coenzym khử. 

1.3.2.2. Hô hấp ky khí: một số vi khuẩn không thể sử dụng oxy tự do làm chất nhận 
điện tử cuối cùng. Chúng không thể phát triển được hoặc phát triển rất kém khi môi 
trường có oxy tự do vì oxy độc đối với chúng. 

1.3.2.3. Hô hấp hiếu ky khi tuỳ ngộ: một số vi khuẩn hiếu khí có thể hô hấp theo 
kiểu lên men ta gọi chúng là hiếu ky khí tuỳ ngộ. 


1.3.3. Chuyển hóa của vi khuẩn 
Vi khuẩn rất nhỏ bé nhưng sinh sản phát triển rất nhanh chóng, do chúng có hệ 
thống enzym phức tạp. Mỗi loại vi khuẩn có một hệ thống enzym riêng, nhờ có hệ 


thống enzym này mà vỉ khuẩn có thể đinh dưỡng, hô hấp và chuyển hóa để sinh sản và 
phát triển. 


12 


—_ Chuyển hóa dường: đường là một chất vừa cung cấp năng lượng vừa cung 
cấp nguyên liệu cho vi khuẩn. Chuyển hóa đường tuân theo một quá trình phức tạp, từ 
polyozid đến ozid qua glucose rồi đến PYyruvat 


—_ Chuyển hóa các chất đạm: các chất đạm cũng được chuyển hóa theo một quá 
trình phức tạp từ albumin đến acid amin: 


Albumin -> protein -> pepton -> polypeptid -> acid amin. 


— _ Các chất được hợp thành: ngoài những sản phẩm chuyển hóa trong quá trình 
đồng hóa trên và các chất là thành phân của bản thân vi khuẩn, còn có một 
số chất được hình thành: 


+ Độc tố: phần lớn các vỉ khuẩn gây bệnh trong quá trình sinh sản và phát 
triển đã tổng hợp nên độc tố. 


+ Kháng sinh. Một số vi khuẩn tổng hợp được chất kháng sinh, chất này có 
tác dụng ức chế hoặc tiêu diệt các vi khuẩn khác loại. 


+. Chất gây sốt: một số vi khuẩn có khả năng sản sinh ra một chất tan vào 
nước, khi tiêm cho người hay súc vật gây nên phản ứng sốt. 


+. Sắc tố: một số vi khuẩn có khả năng sinh ra các sắc tố như màu vàng của 
tự cầu, màu xanh của trực khuẩn mủ xanh... 


+ Vitamin: một số vi khuẩn đặc biệt (đặc biệt là Z. cofi) của người và súc 
vật có khả năng tổng hợp được vitamin (C, K...) 


1.3.4. Phát triển của vi khuẩn 

'Vi khuẩn muốn phát triển đồi hỏi phải có môi trường và những diều kiện thích hợp. 
1.3.4.1. Sự phát triển của vi khuẩn trong môi trường lỏng 

Trong môi trường lỏng vi khuẩn có thể làm đục đều môi trường, lắng cặn hoặc 


tạo thành váng. Sự phát triển của vị khuẩn trong môi trường lỏng có thể biểu diễn theo 
SƠ đồ sau: 


Log số lượng 
vi khuẩn 


4 
2 
1 


Sơ đồ các gi ai đoạn phát triển của vi khuẩn trong môi trường lỗng 
1. Thích ứng 2. Tăng theo hàm số mũ 
3. Dùng tối đa 4. Suy tàn 





> 


13 


Sự phát triển trong môi trường lỏng của vi khuẩn có thể chia làm 4 giai đoạn: 


— Thích ứng: kéo dài khoảng 2 giờ, số lượng vi khuẩn không thay đổi, vi 
khuẩn chuyển hóa mạnh chuẩn bị cho phân bào. 


—_ Tăng theo hàm số mũ: kéo dài khoảng I0 giờ, số lượng vi khuẩn tăng theo 
bội số, chuyển hóa của vi khuẩn ở mức lớn nhất. Cuối giai đoạn này chất dinh dưỡng, 
giảm xuống, các chất độc do sự đào thải của vi khuẩn tăng lên nên tốc độ sinh sản 
giảm dần. 


` —_ Dừng tối đa: kéo dài từ 3 đến 4 giờ. Sự sinh sản của vi khuẩn chậm, sự gìa 
._ nưa và chết của vi khuẩn tăng lên. Tổng số vi khuẩn hầu như không tăng. 





- Suy sinh sản của vi khuẩn dừng lại, sự chết tăng lên nên số lượng vỉ 
khuẩn sống giảm xuống 





1.3.4.2. Sự phát triển của vi khuẩn trong môi trường đặc 


Trên môi trường đặc mỗi vi khuẩn sẽ phát ưiển thành một khuẩn lạc riêng rẽ. 
Khuẩn lạc là một quân thể vi khuẩn được sinh ra từ một vi khuẩn. 

Các loại vi khuẩn khác nhau thì có khuẩn lạc khác nhau vẻ kích thước, độ đục và 
nhất là về hình dạng. Có ba dạng khuẩn lạc chính: 


—_ Dựng S ( Smooth - nhắn nhụi): khuẩn lạc xám nhạt hoặc trong, bờ đều, mặt 
lồi đểu và bóng. 


Dạng M ( Mucous = nhầy): khuẩn lạc đục, tròn lồi hơn khuẩn lạc §, quánh 
hoặc dính. 


—_ Dạng R (Rough = xù xì): khuẩn lạc thường đẹt, bờ đều hoặc nhăn nheo, mặt 
xù xì, khô (dễ tách thành mảng hay cả khối). 


1.3.5. Sinh sản 


Vi khuẩn sinh sản theo kiểu song phân, từ một tế bào mẹ tách thành hai tế bào 
con. Sự phân chia bắt đầu từ nhiễm sắc thể của vi khuẩn; sau đó màng sinh chất và 
vách tiến sáu vào. phân chia tế bào làm hai phần, hình thành hai tế bào con. Thời gian 
phân bào của các vi khuẩn thường là 20 phút đến 30 phút, riêng vi khuẩn lao khoảng 
30 giờ là một thế hệ. 

2. ĐẠI CƯƠNG MIỄN DỊCH 
2.1. Khái niệm về kháng nguyên và kháng thể 
2.1.1. Định nghĩa kháng nguyên 

Kháng nguyên là những chất mà khi vào cơ thể thì kích thích cơ thể hình thành 

kháng thể và khi gập kháng thể tương ứng có sự kết hợp đặc hiệu. Ví dụ khi ta bị 


nhiễm vi khuẩn ly, vi khuẩn ly đóng vai trò là một kháng nguyên sẽ kích thích cơ thể 
hình thành kháng thể ly để giúp cơ thể chống lại vi khuẩn ly. 


14 


2.1.2. Điều kiện sinh miễn dịch của kháng nguyên 


Một chất bất luận bản chất hóa học như thế nào, muốn gây được miễn dịch cho 
cơ thể thì phải: 


—_ Ngoại lai đối với cơ thể đó, tức là không được giống bất cứ một phân tử nào 
của cơ thể đó. 


—_ Phân tử phải có khối lượng lớn 
—_ Cơ thể phải có “gen phát hiện” để có khả năng phát hiện được các đặc điểm 
của kháng nguyên đồ mà hình thành được kháng thể tương ứng. 
2.1.3. Định nghĩa kháng thể 
Kháng thể là những chất do cơ thể tổng hợp ra dưới sự kích thích của kháng 
nguyên. Mỗi kháng thể chỉ kết hợp đặc hiệu được với một kháng nguyên tươn§ ứng. 
2.1.4. Các lớp globulin miễn dịch 


Bản chất của kháng thể là protein, được gọi là globulin miễn dịch. Ở người có Š 
lớp globulin miễn dịch: IgG, IgM. 1gA, IgD và TgE. Trong đó ]gG có vai trò quan 
trọng nhất trong miễn dịch vì nó chiếm đa số trong cơ thể (70-80%), có thời gian bán 
phân huỷ lâu nhất (20-28 ngày) và truyền qua được rau thai. 


2.2. Sự để kháng của cơ thể với Vi sinh vật gây bệnh 
2.2.1. Hệ thống phòng ngự tự nhiên 


Hệ thống này gồm nhiều hàng rào vốn có của cơ thể. Nó chống đối với sự Xâm 
nhập của vì sinh vật (VSV), mà không cần có sự tiếp xúc trước với vị sinh vật. Nên 
người ta gọi nó là miễn địch tự nhiên hay miễn dịch không đặc hiệu. 


2.2.1.1. Hàng rào da và niêm mạc 


Đây là hàng rào đâu tiên chống lại sự xâm nhập của các VSV bằng các cơ 
chế sai: 
—_ Cơ chế vật lý 


Với lớp da gồm nhiều lớp tế bào và lớp niêm mạc được phủ bởi lớp màng nhầy 
đã ngăn cản sự xâm nhập € hiểu VSV. Sự bài tiết các chất như mô hôi, nước mắt và 
các dịch trên niêm mạc, đã tầng cường khả năng, bảo vệ của lớp áo này. 











—_ Cơ chế hóa học 

pH: pH=3 của đạ dày là hàng rào lớn nhất trên đường tiêu hóa. Phân lớn các 
VSV theo thức ăn và nước uống bị diệt tại đây. pH trong âm đạo khoảng 4 cũng là môi 
trường không thích hợp cho phần lớn các VSV gây bệnh phát triển. 

Lysosym là một enzym có khả năng phá huỷ glycopepuid của vách vi khuẩn. 
Enzym này được bài tiết nhiều từ các tuyến của niêm mạc, nước mắt và nước bọt. 


15 


Špermin có trong tỉnh dịch cũng có tác dụng điệt khuẩn. 


Trên đa còn có một số acid béo không bão hòa, chúng có tác đụng chống lại một 
Số vi sinh vật gây bệnh. 


—_ Cơ chế cạnh tranh 


Trên đa và niêm mạc có nhiều vi sinh vật cư trú và chứng tạo thành các hệ sinh 
thái. Các hệ sinh thái này có sự khác nhau giữa các vùng da và các khoang của cơ thể, 





do sự phân bố của các vi sinh vật khác nhau giữa các vùng. Khi các vi sinh vật gây 
bệnh xâm nhập vào da và niêm mạc, chúng sẽ bị sự cạnh tranh chỗ bám (teceptor) của 
các vi sinh vật tại chỗ và chính điều này tạo nên sự bảo vệ cho cơ thể. 


2.2.1.2. Hàng rào tế bào. 


Hàng rào này bào gồm các tế bào thực bào (đơn nhân, đại thực bào và bạch cầu 
trung tính) và tế bào diệt tự nhiên: 

— __ Bạch cầu có nhân đa hình (bạch cầu đa nhân trung tính còn gọi là tiểu thực bào) 

Chúng là đội quân cơ động có trong máu và hệ bạch huyết. Nhiệm vụ của nó là 
bắt và tiêu hóa các vi sinh vật. Còn sư tiêu hóa của các vi sinh vật là nhờ các enzym có 


trong các Iysosom và còn có thể do một số anion được sinh ra do quá trình hô hấp tế 
bào. Nó chỉ bắt và tiêu hóa được các vật lạ có kích thước bé nên gọi là tiểu thực bào. 


~__. Các tế bào đơn nhân thực bào và đại thực bào 


Loại tế bào này khi ở trong máu thì gọi là tế bào đơn nhân (monocyte). nhưng 
chúng ở trong các tổ chức thì gọi là đại thực bào (macrophage). Sở dĩ gọi là đại 
thực bào vì nó có thể bắt được các dị vật lớn như bụi than. Loại tế bào này cũng có 
vai trò bất và tiêu hóa các vi sinh vật (giống ở bạch cầu đa nhân trung tỉnh) 

— _ Tế bào diệt tự nhiên (Natural kilier - NK): 

Loại tế bào này tìm thấy ở máu ngoại vi của đa số người. Chúng khác với tế bào 
Iympho B, T, đại thực bào và bạch cầu trung tính. Các tế bào đích có thể là tế bào bị 
nhiễm virus hoặc tế bào ung thư. Nó tiêu diệt tế bào đích và các virus có trong tế bào 
này. Hoạt tính này tăng lên khi NK bị kích thích bởi interfcron. 





2.2.1.3. Hàng rào thể dịch 


Các yếu tố bảo vệ sẵn có trong máu và các địch của cơ thể là bổ thể, propccdin, 
interferon và các kháng thể tự nhièn. 
— Bổthể(BT) 


Bổ thể khi được hoạt hóa bởi kháng thể và kháng nguyên có thể làm tan các vi 
khuẩn Gram âm, Riekeftsia, virus và tiêu điệt các vi khuẩn Gram đương. Bản thân bổ 
thể khi chưa hoạt hóa cũng có thể làm tan các virus. 


—_ Propecdin 
Propecdin là một hệ thống protein có trong huyết thanh. Propecdin có các tác 
dụng như một kháng thể tự nhiên. 


16 


~_ 1aterferon (IFN) 
IFN là những, polypepúd có trọng lượng phân từ thấp (20.000 ~ 20.000 đalton) 


được cơ thể sinh r4 Khi có sự kích thícb của virus và một SỐ chất khác, nó có thể ngăn 
cản sự nhân lên của virus trong tẾ bào 

+ Kháng thể tự nhiên (natural antibody): 

Kháng thể tự nhiên 1à những kháng thể có sẵn trong máu, mà không rõ đã có sự 
tiếp xúc với kháng nguyên tưỡnÿ ứng. Tuy vớt một số lượng rất ít, nhưng kháng thể 
này đã làm tăng SỰ để kháng đáng kể với kháng nguyên tương, ứng hoặc kháng nguyên 


chéo. Vì vậy kháng thể sắn có này có vai trò làm táng, khả năng miễn dịch. 
2.2.1.4. Miễn dịch chủng loại 


Các loài động vật khác nhau có khả năng đề kháng không giống nhau với các Vì 
sinh vật. Ngay tron cùng một loài động vật, sự để kháng cũng có sự khác biệt. Thực 
chất miễn dịch chủng loại là phụ thuộc vào tính đi truyền của chủng loại đó. 


2.2.2. Hệ thống phòng ngửa dặc hiệu 


Hè thống, phòng ngữ đặc hiệu có được khi cơ thể đã tiếp xúc với một VÌ sinh vật 
gây bệnh nào đó (do nhiễm trùng hoặc do dùng vacxin), sau đó có được $Ứ đẻ kháng 
với vị sinh vật đó. Chính vì vậy mà người ta gọi là miễn dịch thu được hay miễn dịch 


đặc hiệu. Miễn dịch đặc hiệu có 2 loại là miễn dịch dịch thể (kháng thể) và miễn địch 
tế bào (ympho ty: 


2.2.2.1. Miễn dịch dịch thể 


Kháng thể đóng vai trò chính trong miễn dịch dịch thể. Với các vi sinh vật ký 
sinh ngoài tế bào thì kháng thể, bể thể và các tế bào thực bào đã Có thể hoàn toàn làm 
mất độc lực của vì sinh vật và loại trừ chúng ra khỏi €Ø thể. Tất cả các cơ chế của 
kháng thể trong chống nhiễm trùng đều xuất phát từ chức năng cơ bản của kháng thể 
là kết hợp đặc hiệu với kháng nguyên của các vi sinh vất. Sự kết hợp đặc hiệu này biểu 
hiện theo các cơ chế sau: 


~_ Ngăn cản SỰ bám của các vi sinh vật vào các niêm mạc 
—_ Trung hòa độc lực của virus, 'Rickettsia, ngoại độc tố và enzy 
— Làm tan các vì sinh vật 
~ Ngưng kết các vì sinh vật, kết tủa các sản phẩm hòa tan của các vị sinh vật 
—_ Làm tăng sự thực bào đo sự opsonin hóa 
2.2.2.2. Miễn dịch tế bào 


Kháng thể chỉ có tác dụng ở giai đoạn vị sinh vật chưa chui vào tế bàO. Khi các 
vị sinh vật đã ở trong tế bào, cơ thể cân có miễn dịch tế bào mới chống. lại được chúng. 


17 


Vì kháng thể không thể chui vào trong tế bào để kết hợp với các vi sinh vật. Các mắm 
bệnh nội tế bào được chia làm 2 loại: 

—_. Ký sinh nội bào bất buộc như các virus, Rickeitsia, Chlamydia. 

—_ Ký sinh nội bào không bất buộc (có thể sinh sản được cả trong và ngoài tế 

bào) như vỉ khuẩn lao, phong, Brucelia, Salmonella.. 

Đóng vai trò quyết định trong miễn dịch tế bào là tế bào lympho T (Ly T). Có 
hai loại Ly T tham gia vào miễn dịch tế bào. 

—__ Ly Tc, TCD8 (LyT độc sát tế bào: cytotoxic cell) 

Ly Tc có khả năng tiêu diệt các tế bào đích, khi nó4iếp xúc trực tiếp các tế bào 
đích. 

—_ TCD4 (trước đây gọi là TTDH) 

Phản ứng quá mẫn muộn để chống lại các mâm bệnh nội tế bào, nhờ tác dụng 
của các Iymphokin đo tế bào TCD4 sản xuất. 

Như vậy cơ thể có bị bệnh nhiễm trùng hay không là phụ thuộc vào sự tương 
quan giữa vi sinh vật gây bệnh và sự đề kháng của cơ thể. Sự để kháng của cơ thể gồm 
hai hệ thống đặc hiệu và không đặc hiệu (tự nhiên và thu được). Hai hệ thống này bổ 
sung, hỗ trợ nhau và không thể tách rời nhau. Nhưng sự để kháng đặc hiệu đóng vai trò 
quyết định hơn. Sự để kháng của cơ thể phụ thuộc vào tình trạng sinh lý (chủ yếu là 
tuổi tác), vào điều kiện sống và làm việc của con người. 


3. VACXIN 
3.1. Nguyên lý sử dụng vacxin 

Sử dụng vacxin là đưa vào cơ thể kháng nguyên có nguồn gốc từ vi sinh vật gây 
bệnh hoặc vi sinh vật có cấu trúc kháng nguyên giống vỉ sinh vật gây bệnh, dã được 


bào chế đảm bảo độ an toàn cần thiết, làm cho cơ thể tự tạo ra tình trạng miễn dịch 
chống lại tác nhân gây bệnh. 


3.2. Nguyên tắc sử dụng vacxin 
3.2.1. Phạm vi dùng vacxin 

Phạm vi dùng vacxin của mỗi nước, mỗi khu vực được quy định tuỳ theo tình 
hình địch tễ của bệnh nhiễm trùng, Những quy định này có thể thay đổi theo thời gian 
do sự thay đổi về dịch tế học của bệnh nhiễm trùng. 
3.2.2. Tỷ lệ dùng vacxin 


Số người dùng vacxin phải đạt trên 80% đối tượng chưa có miễn dịch mới có khả 
năng ngăn ngừa được dịch; nếu dưới 50% dịch vẫn có thể xảy ra. 


18 


3.2.3. Đối tượng dùng vacxin 


Đối tượng cần được dùng vacxin là tất cả những người có nguy cơ nhiễm vi sinh 
Vật gây bệnh mà chưa có miễn dịch. Trẻ em cần được dùng vacxin rộng rãi. Đối với 
người lớn, vacxin thường chỉ dành cho những nhóm người có nguy cơ cao. 


Diện chống chỉ định dùng vacxin có hướng dẫn riêng đối với mỗi vacxin. Nói 
chung không được dùng vacxin cho các đối tượng sau đây: 


Những người đang bị sốt. 
—_ Những người đang có biểu hiện dị ứng. 


Vacxin sống giảm độc lực không được dùng cho những người bị thiếu hụt 
miễn dịch, những người dang đùng thuốc đàn ấp miễn dịch hoặc những 
người mắc bệnh ác tính. 


—_ Vacxin virus sống giảm độc lực không được dùng cho phụ nữ đang có thai. 
3.2.4. Thời gian dùng vacxin 


Phải tiến hành dùng vacxin đón trước mùa dịch, để cơ thể có đủ thời gian hình 
thành miễn dịch. 


Đối với những vacxin khi tạo miễn dịch cơ bản phải dùng nhiều lần, khoảng cách 
hợp lý giữa các lần là 1 tháng. 


“Thời gian dùng nhắc lại tuỳ thuộc vào thời gian duy trì được tình trạng miễn địch 
còn đủ hiệu lực bảo vệ của mỗi loại vacxin 
3.2.5. Liều lượng dùng vacxin 


Liều lượng vacxin tuỳ thuộc vào loại vacxin và đường đưa vào cơ thể. Liều lượng 
quá thấp sẽ không đủ khả năng kích thích cơ thẻ đáp ứng miên dịch. Ngược lại, liều 
lượng quá lớn sẽ dẫn đến tình trạng dung nạp đặc hiệu 


3.2.6. Đường đưa vacxin vào cơ thể 


—__ Chủng: là đường cổ điển nhất, ngày nay vẫn còn được sử dụng cho một số ít 
Yacxin. 


—_ Tiêm: tuỳ loại vacxin có thể tiêm trong đa, tiêm dưới da hoặc tiêm bắp. 


—_ Uống: đường uống kích thích miễn dịch tiết tại đường ruột mạnh hơn nhiều 
so với đường tiêm, 


'Vacxin còn được đưa vào cơ thể thco một số đường khác như ngậm, đặt, thụt,... 
nhưng ít được sử dụng. 


3.2.7. Các phản ứng sau khí dùng vacxin 


Tất cả các vacxin đều có thể gây ra phản ứng không mong muốn (phản ứng phụ) 
ở một số người tuỳ theo mức độ. 


19 


—_ Phản ứng tại chỗ: nơi tiêm có thể hơi đau, mẩn đỏ, hơi sưng hoặc nổi cục 
nhỏ. Những phản ứng này sẽ mất đi nhanh chóng sau một vài ngày, không 
cân phải can thiệp gì. 


—_ Phản ứng toàn thân: sốt hay gập nhất, thường hết sau một vài ngày. Co giật 
có thể gặp nhưng với tỷ lệ rất thấp, hầu hết khỏi không để lại di chứng gì. 
Sốc phần vệ cũng có thể gặp nhưng với tỷ lệ hết sức thấp. 
3.2.8. Bảo quản vacxin 


Vacxin phải được bảo quản tốt ngay từ lúc sản xuất cho tới khi được tiêm chủng 
vào cơ thể, Thường quy bảo quản các vacxin không giống nhau, nhưng nói chung đều 
cần được bảo quản trong điều kiện khô, tối và lạnh từ 2°C đến 8°C. 


Các hóa chất sát trùng đều có thể phá huỷ vacxin. Nếu dụng cụ tiêm chủng được 
khử trùng bằng hóa chất thì chỉ cần một lượng rất nhỏ dính lại cũng có thể làm hỏng 
vacxin. 

3.3. Tiêu chuẩn của vacxin 


Hai tiêu chuẩn cơ bản nhất của vacxin là an toàn và hiệu lực. 


3.3.1. An toàn 


Sau khi sản xuất vacxin phải được cơ quan kiểm định nhà nước kiểm tra chặt chẽ 
vẻ mặt vô trùng, thuần khiết và không độc. 


~__ Võ trùng: không được nhiễm các vi sinh vật khác. 


~_ Thuần khiết: không được lẫn các thành phần kháng nguyên khác có thể gây 
ra các phản ứng phụ. 


~_ Không độc: tiểu sử dụng phải thấp hơn rất nhiều so với liều gây độc. 
3.3.2. Hiệu lực 
Vacxin có hiệu lực lớn là vacxin gây được miễn dịch ở mức độ cao và tồn tại lâu. 


Hiệu lực gây miễn dịch của vacxin trước hết được đánh giá trên động vật thí nghiệm, 
sau đó trên thực địa. 


3.4. Các loại vacxin 





Vacxin có thể chia thành 3 loại: vacxin giải độc tố, vacxin chết hoặc kháng 
nguyên tinh chế và vacxin sống giảm độc lực. 


3.4.1. Vacxin giải độc tố 


__ Được sản xuất từ ngoại độc tố của vi khuẩn bằng cách làm. mất tính độc nhưng 
vẫn giữ được tính kháng nguyên. Vacxin giải độc tố kích thích cơ thể sản xuất ra 


kháng độc tố, có khả năng trung hòa n;;oại độc tố. Vi dụ: bạch lầu, uốn ván... 





20 


3.4.2. Vacxin chết hoặc kháng nguyên tỉnh chế 

Sau khi vi sinh vật đã bị giết chết có thể lấy toàn bộ huyền dịch hoặc tỉnh chế lấy 
các thành phần kháng nguyên quan trọng. Các kháng nguyên này chủ yếu kích thích 
đáp ứng miễn dịch dịch thể. 
3.4.3. Vacxin sống giảm độc lực 


Được sản xuất từ vi sinh vậi 
năng gây bệnh. Vacxin này có 





gây bệnh đã được làm giảm độc lực không còn khả 
¡lực miễn dịch cao hơn vacxin chết. 





“3,5, Lịch tiêm chủng 
3.5.1. Đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ 


Tổ chức Y tế Thế giới dã dưa ra chương trình tiêm chủng mở rộng với mục tiêu 
làm giảm tỷ lệ trẻ em mắc và tử vong do các bệnh nhiễm: trùng. Vacxin BCG phòng lao 
dùng cho trẻ sơ sình. Các vacxin: bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt dùng cho trẻ từ 2 
đến 4 tháng tuổi. Vacxin sởi dùng cho trẻ 9-11 tháng tuổi. Hiện nay Chương trình tiêm 
chủng mở rộng ở nước ta đã ổ sung thêm vacxin viêm gan B dùng cho trẻ sơ sinh đến 
4 tháng tuổi, vacxin tả dùng cho trẻ từ 2-5 tuổi, vacxin thương hàn dùng cho trẻ 3-3 
tuổi và vacxin viêm não Nhật Bản dùng cho trẻ từ 1-5 tuổi. 


3.5.2. Đối với người lớn 


Tuỳ từng đối tượng và đặc thù công việc mà dùng vacxin cho thích hợp. Nói 
chung ở người lớn chỉ dùng vacxin khi có nguy cơ nhiễm bệnh cao. 








4. HUYẾT THANH 
4.1. Nguyên lý sử dụng 


Dùng huyết thanh là dưa vào cơ thể kháng thể có nguồn gốc từ người hay động 
vật, giúp cho cơ thể có ngay kháng thể đặc hiệu chống lại tác nhân gây bệnh. 


4.2. Nguyên tắc sử dụng 
4.2.1. Đối tượng sử dụng 


Huyết thanh được sử dụng điều trị cho những bệnh nhân đang nhiêm vì sinh vật 
gây bênh hay nhiễm độc cấp tính, cần có ngay kháng thể để chống lại tác nhân gây 
bệnh như: huyết thanh kháng uốn ván (SAT) và huyết thanh kháng bạch hầu (SAD). 
"Trong một số trường hợp, huyết thanh được dùng với mục đích dự phòng: huyết thanh 
kháng đại (SAR). Ngoài ra nó còn dược sử dụng cho một số mục đích khác như điều 
trị thiếu hụt miễn địch, dị ứng và dự phòng bệnh tan máu sơ sinh 


4.2.2. Liều lượng 
Liểu lượng huyết thanh sử dụng tuỳ thuộc vào tuổi và cân nặng của bệnh nhân, 


liểu lượng được tính bằng ml hoặc đơn vị/kg cân nặng tuỳ theo loại huyết thanh và 
mục đích sử dụng. 


2 


4.2.3. Đường đưa huyết thanh vào cơ thế 


Huyết thanh thường được đưa vào cơ thể bằng đường tiêm bắp. Đối với những 
loại huyết thanh đã được tính chế đạt tiêu chuẩn cao, có thể tiếm tĩnh mạch nhưng 
cũng rất nên hạn chế. Tuyệt đối không tiêm tĩnh mạch những huyết thanh có nguồn 
gốc từ động vật. 


4.2.4. Đề phòng phản ứng 
”ˆ Cân phải thực hiện tốt các việc sau: 


—_ Hỏi xem bệnh nhân đã được tiêm huyết thanh lần nào chưa. Rất thận trọng 
khi phải chỉ định tiêm huyết thanh lần thứ hai vì tỷ lệ phản ứng cao hơn nhiều so với 
1ần thứ nhất. 


— Làm phản ứng thoát mãn (phản ứng Besredka) trước khi tiêm: pha loãng 
huyết thanh 10 lần bằng dung dịch NaCl 0,85%, tiêm trong da 0,1 mJ. Sau 30 phút, 
nếu nơi tiêm không mắn đỏ thì có thể tiêm huyết thanh. Nếu nơi tiêm mẩn đỏ, nói 
chung không nên tiêm, trừ khi tình trạng nhiễm trùng nhiễm độc của bệnh nhân đòi 
hỏi bắt buộc phải tiêm. Trong trường hợp đó, cần chia nhỏ tổng liều để tiêm đần, cách 
nhau 20 đến 30 phút. 


—_ Trong quá trình tiêm truyền huyết thanh phải theo dõi liên tục để có thể xử 
trí kịp thời nếu có phản ứng xây ra, đặc biệt là phải chuẩn bị đây đủ các điều kiện để 
xử trí sốc phân vệ. 


4.2.5. Tiêm vacxin phối hợp 


Kháng thể do tiêm huyết thanh sẽ phát huy hiệu lực ngay sau khi tiêm, nhưng 
kháng thể này giảm nhanh trong mấy ngày đầu, sau đó bị loại trừ hết sau khoảng 10 
đến 15 ngày, do phản ứng với các kháng nguyên vi sinh vật và đo bị cơ thể chuyển 
hóa. Việc tiêm vacxin phối hợp nhằm kích thích cơ thể tạo ra kháng thể để thay thế 
những kháng thể đã bị giảm. 


4.3. Các phản ứng do tiêm huyết thanh 


Tỷ lệ phản ứng do tiêm huyết thanh cao hơn nhiều so với phản ứng do tiêm 
chủng vacxin. Có 2 loại phản ứng xảy ra là: 


4.3.1. Phản ứng tại chỗ 


Nơi tiêm có thể bị đau, mần đỏ. Những phản ứng này thường nhẹ, không gây 
nguy hiểm và sẽ hết sau Ít ngày. 


4.3.2. Phản ứng toàn thân 
Bệnh nhân có thể bị sốt, rét run, khó thở, đau các khớp; một SỐ trường hợp có thể 
bị nhức đầu và nôn. Sốc phản vệ là phản ứng nguy hiểra nhất. Ngoài ra còn gặp các 


triệu chứng do phức hợp kháng nguyên kháng thể đọng lại trong các tiểu động mạch 
như viêm câu thận, viêm cơ tìm, van tìm, viêm khớp... 


2 


TỰ LƯỢNG GIÁ 


* Trả lời ngắn các câu hỏi từ 1 đến Š 


1. 


_ 


Kể tên 3 loại hình thể chính của vi khuẩn 


. Bốn giai đoạn phát triển của vi khuẩn trong môi trường lỏng là: 


A.IgA 

B... 

Cịx 

D.. 

Ez. 

Bốn hàng rào vốn có của cơ thể trong hệ thống phòng ngự tự nhiên là: 
Á 

b... 

6z. 

D. Miễn địch chủng loài 


. Trong hệ thống phòng ngự đặc hiệu của cơ thể có 2 loại miễn dịch, đó là: 


A.. 
B.. 


. Hai tiêu chuẩn cơ bản của vacxin là: 





23 


8. Cầu khuẩn là những vi khuẩn giống như....A.....có kích thước khoảng...B... 
9. Trực khuấn là những vi khuẩn giống như....A....có kích thước khoảng...B... 
10. Xoán khuẩn là những vị khuẩn hình...... dÃ cua van có kích thước khoảng 








=_.. 
11. Trên môi trường đặc mỗi vi khuẩn sẽ phát triển thành. 
12. Ví khuẩn sinh sản theo kiểu...A...một tế bào phân chia thành...B... mới 
5 13. Hệ thống phòng ngự tự nhiên là hệ thống cơ thể chống đối sự xâm nhiễm của 
vWSY mã KHÔNG (ĐÃN. và. sccnborsaea dc ngoon s8 Xà 2/0 cao với VSV 


14. Không được tiêm chủng loại vacxin................... cho phụ nữ có thai 


15. Huyết thanh kháng VSV bào chế từ......A..... ít øây phản ứng hơn bào chế 
từ......B...... 


*Phản biệt đúng sai từ câu 16 đến câu 30 bằng cách đánh đấu Vào ô Ð cho 
câu đúng, ó S cho câu sai 





— 














TT Nội dung ĐịỊS 
l6 | Vi khuẩn là những vi sinh vật đơn bào hạ đẳng không có màng 
nhân 
17 Nhân của tế bào vi khuẩn là một phân tử ADN xoắn khép kín 
18 | Vách có ở mọi vi khuẩn 
19 | Tế bào vi khuẩn nào cũng có vỏ XIN 





20 | Khuẩn lạc là một tập đoàn vi khuẩn, sinh ra từ một vì khuẩn 

21 | Kháng thể đóng vai trò chính trong miễn địch dịch thể _ 

22__| Đóng vai trò quyết định trong miễn dịch tế bào là tế bào ìympho T 
23 Kháng nguyên là chất kích thích cơ thể hình thành kháng thể 

24_ | Kháng thể là chất do cơ thể tổng hợp ra 

















25 | Không bao giờ được tiêm chủng vacxin cho trẻ có cơ địa dị ứng 





26 | Một số vacxin có thể tiêm chủng cho phụ nữ có thai 





27_ | Có thể tiêm tất cả các loại huyết thanh cho người 





28 | Huyết thanh kháng VSV được đưa vào cơ thể bằng đường tĩnh 
mạch 





29 | Màng nguyên sinh của vị khuẩn là nơi hấp thụ và đào thải các chất 




















30 | Không tiêm vacxin cho trẻ đang sốt cao 





24 


* Khoanh tròn vào chữ cái đầu ý trả lời đúng nhất cho các cáu từ 3I đến 40 
31. Tế bào của mọi vi khuẩn đều không có: 
A. Vách 
B. Lông 
€. Lưới nội bào 
D. Màng sinh chất 
E. Nhiễm sắc thể 
32. Bình thường tế bào vi khuẩn đều có: 
A. Bộ máy phân bào 
B. Ribosom 
€, Lưới nội bào 
D. Ty thể 
E. Lạp thể 
33. Một trong những chức năng của lông vì khuẩn là giúp cho vi khuẩn: 
A. Gây bệnh 
B. Bắm vào tế bào 
€. Di động 
D. Tăng độc lực 
E. Giao phối 
344. Nha bào được hình thành khi vi khuẩn: 
A. Có đây đủ chất dinh dưỡng 
B. Gặp điều kiện không thuận lợi, mất nước ở bào tương. 
€. Gặp nhiệt độ cao quá 
D. Gặp nhiệt độ thấp quá 
35. Điều kiện sinh miễn dịch của kháng nguyên là: 
A. Ngoại lai đối với cơ thể 
B. Phân tử phải có khối lượng lớn 
€. Cơ thể phải có “Gen phát hiện” 
D. Cả A và B 
E. Cả A. B, C 


25 


26 


36. 


37. 


38. 


39. 


Để có thể ngăn ngừa được địch xây ra, tỷ lệ tiêm chủng phải đạt ít nhất: 

A. 60% 

B. 70% 

C. 80% 

D. 90% 

E.95% 

Cần tiêm vacxin cho: 

A. Tất cả trẻ em 

B. Tất cả người lớn 

C. Tất cả những người có nguy cơ nhiễm vi sinh vật gây bệnh mà chưa có 
miễn dịch. 

D. Những người đang bị sốt 

E. Những người đang đị ứng 


Khoảng cách thích hợp giữa 2 lần tiêm chủng một loại vacxin để tạo miễn 
địch cơ bản là: 


A.1 tần 
B. 2 tuần 
€. 3 tuần 
D. I tháng 
E. 2 tháng 
Huyết thanh cần được sử dụng cho đối tượng: 
A,. Tất cả trẻ em 
B. Tất cả người lớn 
C. Những người đang nhiễm vi sinh vật gây bệnh 
D. Những người khỏe mạnh 
E. Những người đang sốt 


. Huyết thanh thường được đưa vào cơ thể bằng đường: 


A. Tĩnh mạch 
B. Tiêm bắp 
€. Uống 

D. Chùng 


Bài 2 


TỤ CẦU, LIÊN bẨU, PHẾ PẦU, NÃ0 Mô CẦU, LẬU PẦU 


MỤC TIÊU 





1. Mô tả được đặc điểm vình học chính của tụ câu, liên cầu, phế câu, não mô 
cẩu và lận cầu. 


2. Trình bày được khả năng gây bệnh của tụ cầu, liên câu, phế cầu, não mô cẩu 
và lậu cầu. 


3. Trình bẩy được phương pháp lấy bệnh phẩm để làm xét nghiệm chẩn doán rụ 
cầu, liên cầu, phế cầu, não mô câu và lâu cẩu. 


4. Nêu được nguyên tắc phòng và điều trị các bệnh do tụ câu, liên câu, phế cầu, 
não mô cẩn và lậu cẩu gây ra. 





1. TỤ CẦU (STAPHYLOCOCCI) 





Tụ cầu 


1.1. Đặc điểm sinh học 
1.1.1. Hình thể và tính chất bắt màu 


Tụ cầu có nhiều loài, trong đó tụ cầu vàng là một loài có vai trò quan trọng trong 
y học, thường hay gây bềnh cho người. Chúng là những cầu khuẩn, có đường kính từ 
0,8 - 1,0 im và tụ với nhau thành từng đám, bất màu Gram đương, không có lông, 
không sinh nha bào, thường không có vỏ. 


37: 


1.1.2. Nuôi cấy 
Tụ cầu vàng thuộc loại dễ nuôi cấy, phát triển được ở nhiệt độ 10 - 45”C và nồng 
độ muối cao tới 10%. Thích hợp được ở diều kiện hiếu và ky khí. 
—_ Trên môi trường thạch thường, tụ cầu vàng tạo thành khuẩn lạc S, đường 
kính 1 - 2 mm, nhắn, khuẩn lạc thường có màu vàng chanh. 
—_ Trên môi trường thạch máu, tụ cầu vàng phát triển nhanh, tạo tan máu hoàn 
toàn. 
—_ Trong môi trường canh thang: tụ cầu vàng làm đục môi trường, để lâu nó 
có thể lắng cặn. 


1.1.3. Khả năng để kháng 
Tụ cầu vàng có khả năng đề kháng với nhiệt độ và hóa chất cao hơn các vi khuẩn 


không có nha bào khác. Nó bị điệt ở 80'C trong một giờ. Tụ cẩu vàng cũng có thể gây 
bệnh sau một thời gian dài tồn tại ở môi trường. 





1.2. Khả năng gây bệnh 

TTụ cầu vàng thường ký sinh ở mũi họng và có thể cả ở da, là vi khuẩn gây bệnh 
thường gặp nhất và có khả năng gây nhiều loại bệnh khác nhau. Các bệnh thường 
gặp là: 
1.2.1. Nhiễm khuẩn ngoài da 

Gây nên các nhiễm khuẩn sinh mủ: mụn nhọt, dầu đỉnh, các ố áp xe, đình râu... 
1.2.2. Nhiễm khuẩn huyết 

Tụ câu vàng là vi khuẩn thường gây nhiễm khuẩn huyết nhất. 
1.2.3. Viêm phổi 


Viêm phổi do tụ cầu vàng thường xảy ra sau viêm đường hô hấp do virus (như 
cúm) hoặc sau nhiễm khuẩn huyết. Tuy vậy cũng có viêm phổi tiên phát do tụ cầu 
vàng, ở trẻ em hoặc những người suy yếu. 


1.2.4. Nhiễm độc thức ăn và viêm ruột cấp 


Ngộ độc thức ăn tụ cầu có thể do ăn uống phải độc tố ruột của tụ cầu, hoặc do tụ 
cầu vàng vốn cư trú ở đường ruột chiếm ưu thế về số lượng. 


1.3. Phương pháp lấy bệnh phẩm 
Dùng tăm bông lấy mủ ở các mụn nhọt, vết thương hở có mủ, chất nôn, thức ăn... 


Dùng bơm tiêm lấy mủ ở ổ kín, lấy máu của những bệnh nhân nhiễm trùng huyết. 
Bệnh phẩm được bảo quản chu đáo đưa về phòng xét nghiệm. 


28 


†1.4. Phòng bệnh và điều trị 
1.4.1. Phỏng bệnh 


1.4.2. Điều trị 
Làm kháng sinh đỏ, chọn kháng sinh thích hợp để điều trị 


Đùng vacxin Bây miễn dịch chống tụ cầu vàng cũng là một biện pháp cần thiết ở 
những bệnh nhân dùng kháng sinh ít kết quả. 


2. LIÊN CẦU (STREPTOCOCC)) 
2.1. Đặc điểm sinh học 
3.1.1. Hình thể và tính chất bắt màu 


7% cả Ấi 
NÀ 
vˆ 
tư 
⁄ Sum 


tiên cầu 


Liên cầu là những cầu khuẩn bắt màu Gram dương, xếp thành chuối dài ngắn 
khác nhau, không di động, đôi khi có vỏ, đường kính 0,6 ~ 1 Hm. 


2.1.2. Tính chất nuôi cấy 


Liên cầu là những vị khuẩn hiếu ky khí tuỳ tiện. Nhiệt độ thích hợp là 37°C, 
tuY Vậy một số liên cầu phát triển được ở nhiệt độ từ I0°C đến 40°C như liên cầu 
đường ruột, 


Trên môi trường đặc, vị khuẩn phát triển thành những khuẩn lạc nhỏ, tròn, lồi, 
bóng, khô, màu hơi xám. Liên cầu phát triển trên môi trường thạch máu Bây tan máu. 


Khả năng đề kháng 
Liên cầu dễ bị tiêu điệt bởi nhiệt độ và các hóa chất thông thường 


29 


2.2. Khả năng gây bệnh 


Liên cầu có khả năng gây ra nhiều bệnh ở người, đặc biệt liên cầu nhóm A. Khả 
năng gây bệnh phụ thuộc vào đường xâm nhập, tình trạng của cơ thể và các nhóm liên 
cầu khác nhau. Một số bệnh thường gặp là: 


Nhiễm khuẩn tại chỗ: viêm họng. cczcma. chốc lở, viêm quảng ở người lớn, 
nhiễm khuẩn các vết thương, viêm tai giữa, viêm hạch, viêm phổi, nhiễm trùng tử cung 
sau để... 


Các nhiễm khuẩn thứ phát: từ những ổ nhiễm khuẩn tại chỗ, bệnh nhân có thể bị 
nhiễm khuẩn huyết, viêm màng trong tím cấp. 


Bệnh tỉnh hồng nhiệt. bệnh thường gặp ở trẻ em trên hai tuổi và ở các nước ôn 
đới. 


Viêm câu thận sau nhiễm liên cầu nhóm A: bệnh thường xuất hiện sau khi nhiễm 
liên cầu nhóm A ở họng hoặc ở da hai đến ba tuần. 


Bệnh thấp tim: bệnh thường xảy ra sau nhiễm liên cầu nhóm A ở họng hai đến ba 
tuần và tương đương với giai đoạn từn thấy kháng thể chống liên cầu tảng cao trong 
mắu. 


2.3. Phương pháp lấy bệnh phẩm 

Tuỳ từng thể bệnh mà chúng ta lấy các bệnh phẩm ở từng vị trí khác nhau. Ví dự 
như: bệnh phẩm họng miệng, máu, nước não tuỷ, dịch ồ áp xe hoặc mủ. Tất cả các loại 
bệnh phẩm đều phải cấy ngay vào môi trường nuôi cấy thích hợp, chậm nhất cũng 
không được quá 3 giờ. 
2.4. Phòng bệnh và điều trị 


2.4.1. Phòng bệnh 
Hiện nay chưa có vacxin phòng bệnh hữu biệu, vì vậy chủ yếu vẫn là phòng bệnh 
chung. Cần phát hiện sớm những ổ nhiềm khuẩn ở da, ở họng do liên cầu nhóm A gây nên 
để điều trị kịp thời, tránh những nhiễm trùng thứ phát 
2.4.2. Điều trị 
Dựa vào kháng sinh đồ, chọn kháng sinh thích hợp để điều trị 
3. PHẾ CẤU (STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE) 
3.1. Đặc điểm sinh học 
3.1.1. Hình thể và tính chất bắt màu 


Phế cầu là những cầu khuẩn dạng ngọn nến, thường xếp thành đôi, ít khi đứng 
riêng lẻ, đường kính khoảng 0.5-1,254tm. Gram dương, không di động, không sinh nha 
bào, trong bệnh phẩm hay trong môi trường nhiều albumin thì có vỏ. 


30 


Streptacoccus pneumoniae 


“3.1.2. Tính chất nuôi cấy 


Vi khuẩn thích hợp ở 37°C, hiếu khí và ky khí tuỳ tiện. Vi khuẩn mọc dễ dàng 
trong các mỗi trường có nhiều chất dinh dưỡng. Trên thạch máu, khuẩn lạc tròn, lồi, 
bóng, trong như giọt sương, xung quanh có vòng tan máu týp œ. Những khuẩn lạc của 
phế cầu có vỏ thường lớn, hơi nhầy và có màu xám nhẹ. Có thề có dạng khuẩn lạc 
trung gian M. 


3.1.3. Sức đề kháng 

Để bị tiêu diệt bởi hóa chất thông thường và nhiệt độ (60'C/30 phút). Nhiệt độ giữ 
chủng thích hợp là 18"C - 30". 
3.2. Khả năng gây bệnh 

Phế cầu có thể gây nên bệnh viêm đường hô hấp, điển hình là viêm phổi. 


__ Viêm phổi do phế cầu thường xảy ra sau khi đường hô hấp bị thương tổn do 
nhiêm virus (như virus cúm) hoặc do hóa chất. 


Ngoài ra, phế cầu còn gây viêm tai, viêm xoang, viêm họng, viêm màng não, 
viêm màng bụng, màng tim, viêm thận, viêm tỉnh hoàn, nhiễm khuẩn huyết và viêm 
màng não ở trẻ em 


3.3. Phương pháp lấy bệnh phẩm 


Bệnh phẩm có thể lấy từ họng mũi bảng tăr: bông mềm hoặc máu (nếu nghỉ 
nhiễm khuẩn huyết) hoặc chất hút từ phổi... 


3.4. Phòng bệnh và điều trị 
3.4.1. Phòng bệnh 


Phòng bệnh chung bằng cách cách ly bệnh thân. 


Phòng bệnh đặc hiệu bằng vacxin polysacc harid của vỏ phế cầu có tác dụng ngăn 
cản những nhiễm phế cầu nặng (viêm màng não mủ, hoặc nhiễm khuẩn huyết). 


31 


3.4.2. Điều trị 
Nói chung phế cầu vẫn còn nhạy cảm với các kháng sinh thông thường. Người ta 
thường đùng penicillin hoặc cephalosporin để điều trị. 
4. NÃO MÔ CẦU (NEISSERIA MENINGITIDIS) 
4.1. Đặc điểm sinh học 
4.1.1. Hình thể và tính chất bắt màu 
_ “Trong dịch não tuỷ, não mô cầu có hình thể rất giống lâu cầu, đó là các song cầu 
Gram âm, hai mặt lõm quay vào nhau trông giống như hình hạt cà phê, thường có vỏ. 
Kích thước khoảng 1 m: Chúng có thể nằm bên trong hoặc bền ngoài tế bào 
bạch cầu. 


4.1.2. Tính chất nuôi cấy 


Não mô cầu chỉ mọc tốt trên các môi trường có nhiều chất đỉnh dưỡng như thạch 
máu, chocolat và cần khí trường từ 5 - 8% CO,. Nhiệt độ tối ưu là 37°C, nhưng chúng 
có thể mọc được trong Khoảng nhiệt độ từ 2Š - 42°C. 

'Trên môi trường thạch máu, sau 24 giỜ, khuẩn lạc có dường kính khoảng 1 mm; 
không gây tan máu, đạng S đôi, nhẫn, bóng). 


4.2. Khả năng gây bệnh 


Não mô cầu thường ký sinh ở họng mũi 
(nasopharynX), có khoảng từ 2 - 8% người bình 
thường có mang, não mô cầu; khi điều kiện thuận 
lợi, não mô cầu gây viêm họng mũi (thường là 
nhẹ, không có triệu chứng), một tỷ lệ nhỏ trong 
các trường hợp nàY, chúng từ họng, mũi xâm nhập 
vào máu, thường là qua đường bạch huyết, gây r4 
tình trạng nhiễm khuẩn huyết do não mô câu. 





Biến chứng thường BặP nhất của nhiễm 
khuẩn huyết do não mô cầu là viêm màng não. 
Vi khuẩn đã vượt qua hàng rào máu - não và gây 
ra viêm màng não với các triệu chứng xuất hiện 
đột ngột: nhức đầu dữ đội, nôn mửa, cổ cứng và 
hôn mê trong vài giỜ. 


Hình thể não mô cầu 


4.3. Phương pháp lấy bệnh phẩm 


Chọc tuỷ sống, lấy 1ml dịch não tuỷ vào ống nghiệm vô trùng: gửi ngay đến 
phòng Xét nghiệm 


32 


4.4. Phòng bệnh và điều trị 
4.4.1. Phòng bệnh 
Phải phát hiện bệnh sớm và cách ly những người nghĩ ngờ. Tập thể nào có người 


đã bị bệnh hoặc những người đã tiếp xúc với người bệnh, phải cho uống kháng sinh. 
dự phòng. 


Dùng vacxin tỉnh chế từ vỏ polysaccharid của não mô cầu cho trẻ dưới 3 tháng tuổi. 
4.4.2. Điều trị 


Kháng sinh chọn lọc hiện nay là penicillin. Trường hợp dị ứng với penicillin thì 
đùng erythromycin hoặc chioramphenicol. Dùng kháng sinh chỉ có hiệu quả cao khi 
tích cực phòng và điều trị các rối loạn khác. 


5. LẬU CẦU (NEISSERIA GONORRHOEAE) 
5.1. Đặc điểm sinh học 
5.1.1. Hình thể và tính chất bắt mầu 


Vi khuẩn lậu là những song cầu hình hạt cà phê hai mật úp vào nhau, bắt màu 
Gram âm (giống não mô cầu). Trong các trường hợp lậu điển hình, vi khuẩn lậu 
thường nằm trong tế bào bạch cầu đa nhân trung tính bị phá huỷ. Trong trường hợp lậu 
mạn tính, vị khuẩn phần lớn nằm ngoài tế bào. Kích thước khoảng 1 tim: 


5.1.2. Nuôi cấy 


Vi khuẩn lậu khó nuôi cấy. Khi ra khỏi cơ thể, ví khuẩn lậu rất dễ chết. Vĩ khuẩn 
lậu không phất triển được trong các môi trường thông thường mà đòi hỏi giầu chất 
đình đưỡng như máu, huyết thanh và các yếu tố dinh dưỡng khác. Các môi trường được 
sử dụng là thạch chocolat, Martin - Thayer, Martin - Lewis. Điều kiện nuôi cấy: Ví 
khuẩn lậu đồi hỏi khí trường 3-10% CO;, ở 35-37°C với 70% độ ẩm, pH 7.3. 

Hình đạng khuẩn lạc: Sau 24 giờ kích thước khuẩn lạc từ 0,4 - 1 mm, xám trắng, 
mờ đục, lồi. lấp lánh sáng. Nếu để 48 - T2 giờ, khuẩn lạc tới 3 mm. 


5.1.3. Sức để kháng 

Vi khuẩn lậu đễ bị bất hoạt khí ở điều kiện ngoài tế bào: 55°C vi khuẩn lậu chết sau 
5 phút, trong điều kiện khó và giầu oxy, vi khuẩn lậu chết sau 1 - 2 giờ. Nhiệt độ lạnh và 
Khô, vị khuẩn lâu chết nhanh, do vậy không bao giờ giữ bệnh phẩm ở điều kiện lạnh. 


Với hóa chất: phenol 1%, mercuric chloric 0,01%, formol 0,1%, sublime 0,1% vị 
khuẩn chết sau 1- 5 phút tiếp xúc. 


5.2. Khả năng gây bệnh 


Vị khuẩn lâu gây bệnh lậu cho người ở mọi lứa tuổi. Bệnh liên quan chặt chẽ với 
hoạt động tình dục. 


33 


Viêm niệu đạo: cho cả nam và nữ. Triệu chứng điển hình là đái mủ, đãi khó, 


chảy mủ niệu đạo. Ở phụ nữ, triệu chứng phức tạp hơn: tiết dịch niệu đạo, âm đạo. Vị 
trí bệnh ở phụ nữ thường ở cổ tử cung, tuyến Skene, tuyến Bartholin, có khi tới cả tử 
cung, vòi trứng. buồng trứng. 


Viêm trực tràng: thường gặp ở những người đồng tính luyến ái nam. Triệu chứng 
viêm trực tràng đo lậu thường không điển hình. 


Nhiễm lâu câu ở họng: gặp ở đồng tính luyến ái cả hai giới hoặc khác giới. 

Bệnh lậu ở trẻ em: thường biểu hiện lậu ở mắt do lây vi khuẩn từ mẹ trong thời 
kỳ chu sinh, phổ biến nhất là chảy mủ kết mạc sau đẻ 1-7 ngày. Nếu không được điều 
trị kịp thời, có thể dẫn tới mù. 

5,3. Phương pháp lấy bệnh phẩm 

Nên lấy bệnh phẩm vào các buổi sáng trước khi đi tiểu 

Nam giới: lấy mủ ở quy đầu bảng tâm bông, kết hợp với nặn niệu đạo. 

Nữ giới: lấy mủ dịch ở cổ tử cung, mủ ở túi cùng âm đạo. 

5.4. Phòng bệnh và điều trị 
5.4.1. Phòng bệnh 

Chủ yếu là giải quyết nạn mại đâm. Dùng bao cao su khi quan hệ tình dục. 

Ngoài ra. cần điều trị triệt để cho người bệnh nhất là phụ nữ có thai để tránh lây 
sang trẻ sơ sinh. 

5.4.2. Điểu trị 

Cần phải làm kháng sinh đồ, lựa chọn kháng sinh thích hợp cho việc điều trị bệnh. 

Có thể dùng ceftriaxon và cefotaxim để điều trị. 


TỰ LƯỢNG GIÁ 

* Trả lời ngắn gọn các câu hỏi từ f đến I0 

1, Ba loại bệnh thường gặp ở người do tụ cầu vàng là: 
À.. 
5... 
Œ: 

2. Ba loại bệnh thường gập ở người đo liên cầu là: 
A». 
DI 
€:: 


34 


3. Hai bệnh thường gặp ở người do não mô cầu là 
Á¿¿ 
B... 
4. Kể ba vị trí vi khuẩn lậu thường gây bệnh ở người 
A.. 
B... 
ẽ.„ 
5. Tụ cầu là cầu khuẩn đứng với nhau thành... 
6, Liên cầu là cầu khuẩn thư với nhau thành. 
7. Phế 
8. Phế cầu "ng cư trú ở. 





âu có hình . „ khi nhuộm Gram 





9. Não mô cầu phát triển thích h hợp ở khí trường... ng 
10. Lậu cầu là song cầu hình..........A............ bắt màu............... 
* Phản biệt đúng sai các cảu từ 11 đến 20 bằng cách đánh dấu V vào ô Ð cho 








cảu đúng, ô 6S khh2 câu sai 





















































TT Nội dung Đ S 
I1 | Tụ cầu không di động, không sinh nha bào và thường không 
có vỏ 
12 | Lấy bệnh phẩm từ mủ ta có thể phân lập được tụ cầu 
lịa Liên cầu nhóm A thường cư trú ở họng miệng 
14 _ | Liên cầu phát triển làm đục môi trường canh thang - 
15 | Phế cầu thường gây bênh viêm phổi ở trẻ em 
16 | Có thể đùng vacxin để phòng bệnh do phế cầu : 
17 | Não mô cầu là song cầu hình hạt cà phê 
h 8 Khi nhuộm Gram não mô cầu bất máu ( Gram (+) 
19 | Lậu cầu phát triển thích hợpỏ ở khí trường có 3-10% co, 
20 














Vỉ khuẩn lâu chỉ gây bệnh cho người trưởng thành 





* Khoanh tròn vào chữ cái đầu cho ý trả lời đúng nhất từ câu 21 đến 25 
21. Bệnh phẩm dùng để xét nghiệm chẩn đoán tụ cầu là: 

A. Nước súc họng 

B. Mủ 


35 


36 


22: 


23. 


24. 


25. 


€. Nước não tuỷ 

D. Phân 

E. Đờm 

Để xét nghiệm chẩn đoán liên cầu, có thể lấy bệnh phẩm từ: 
A. Nước súc họng 

B, Chất ngoáy họng miệng 

€. Nước não tuỷ 

D. Đờm 

E. Phân 

Để xét nghiệm chẩn đoán phế cầu, có thể lấy bệnh phẩm từ: 
A. Nước súc họng 

B. Chất ngoáy họng miệng 

C. Chất ngoáy họng mũi 

D. Phân 

E. Đờm 

Bệnh phẩm dùng để xét nghiệm chẩn đoán não mô cầu là: 
A. Nước súc họng 

B. Mủ 

C. Nước não tuỷ 

D. Phân 

E. Đờm 

Bệnh phẩm dùng để xét nghiệm chẩn đoán vi khuẩn lậu là: 
A. Nước súc họng 

B. Mù 

€., Nước não tuỷ 

D. Phán 

E. Đờm 


Bài 3 


VI KHUẨN: THƯƯNỗ HÀN, LY, TẢ, LA0, BIANG MAI 


MỤC TIÊU 





1. Mô tả được đặc điểm xinh học chính của các vì khuẩn: thương hàn, ly, tả, lao 


và giang mai. 


2. Trình bảy dược khả năng gây bệnh của các ví khuẩn: thương hàn, ly, tả, lao 


và giang mái 


3. Trình bảy được phương pháp lấy bệnh phẩm để làm xét nghiệm chẩm đoán các 
vi khuẩn: thương hàn, ly, tả, lao và giang mai 


4. Nếu được nguyên tắc phòng và điều trị bệnh thương hàn, ly, tả, lao và giang 


mái. 





1. VI KHUẨN THƯƠNG HÀN (SALMONELLA) 


1.1. Đặc điểm sinh học 


1.1.7. Hình thế và tính chất bắt màu 


Šalmonella là trực khuẩn Gram 
âm, dài 0,6 n đến 0,8 im, có khả 
nang di động, có nhiều lông ở xung 
quanh thân, không có vỏ, khóng sinh 
nha bào. 


1.1.2. Nuồi cấy 


Salmonella là trực khuẩn hiếu ky 
khí tuỳ tiện, phát triển được trên các 
môi trường nuôi cấy thông thường, 
nhiệt độ thích hợp là 37°C, làm đục 
môi trường canh thang sau 18 giờ. Trên 
môi trường thạch thường, khuẩn lạc 
tròn lồi, trắng xám, trong, bờ đều, 
đường kính khoảng I-1,5 mm. 








1.1.3. Khả năng đề kháng 





Salmonella 


Salmonella có thể tôn tại trong phân bệnh nhân và trong nước đá được 2-3 tháng, 
trong nước 2-3 tuần. Nhưng có thể bị tiêu điệt khi đun 50°C /1giờ, đun sôi 5 phút, hoặc 
khi tiếp xúc với phenol 5% và clorua thuỷ ngân 1/500. 


37 


4.2. Khả năng gây bệnh 


Salmonella là căn nguyên gây bệnh thương hàn, nhiễm khuẩn và nhiễm độc thức 
ăn. Vì khuẩn xâm nhập vào cơ thể theo đường tiêu hóa do thức ăn, nước uống bị nhiễm 
vị khuẩn. 


—_ Bệnh nhân bị bệnh thương hàn thường, sốt cao, có dấu hiệu li bì, có thể hôn 
mê, truy tìm mạch, tử vong. Ví khuẩn được đào thải qua phân. 


—_ Sau khi án phải thức ăn bị nhiễm Salmonella từ 10 đến 48 giờ bênh nhân bị 
nhiễm độc thức ăn với triệu chứng: sốt, nôn và ia chảy. 
1.3. Phương pháp lấy bệnh phẩm 


Dùng bơm tiêm lấy máu khi bệnh nhân đang sốt cao. Dùng tâm bông hoặc ống 
thông để lấy phân và chất nôn. Bệnh phẩm còn có thể là thức ăn, nước uống... 


1.4. Phòng và điều trị 
1.4.1. Phòng bệnh 
—_ Thực hiện vệ sinh ăn uống. 
Cung cấp và sử đụng nước sạch. 
—_ Quản lý, xử lý phân. 


—_ Phát hiện người lành mang ví khuẩn, đặc biệt lưu ý ở những người có liên 
quan trực tiếp đến ăn uống tập thể. 


—_ Chẩn đoán sớm, cách ly kịp thời, xử lý chất thải của bệnh nhân. 
~_ Dùng vacxin phòng thương hàn đưa vào cơ thể bằng đường tiêm. 


1.4.2. Điều trị 


Hiện nay salmonella đã kháng lại nhiều kháng sinh nên tốt nhất là làm kháng 
sinh đỏ, lựa chon kháng sinh thích hợp để điều trị. 


2. VI KHUẨN LY (SHIGELLA) 

/ \í \ 
Lạ 7# 
⁄ 


v1? 
Vị khuẩn lự 


38 


2.1. Đặc điểm sinh học 
2.1.1. Hình thể và tính chất bắt màu 


Shigella là trực khuẩn mảnh, dài khoảng 1 - 34m, rộng 0.5 - 0,6um, bắt màu 
Gram âm, không có vỏ, không có lông và không sinh nha bào. 


2.1.2. Tính chất nuôi cấy 


g Shigella là vi khuẩn hiếu ky khí tuỳ tiện nhưng phát triển tốt trong điều kiện hiếu 

khí, phát triển được trên các môi trường nuôi cấy thông thường, nhiệt độ thích hợp là 

37°C. Trong môi trường lỏng làm đục đều. Trên môi trường đặc (SS) sau 24 giờ khuẩn 
lạc có đường kính khoảng 2mm, tròn, lồi, mặt nhấn, bờ đều. 


2.1.3. Khả năng để kháng 

Khả năng đề kháng của Shigelia kém, bị tiêu diệt ở 58°C - 60°C /10 - 30 phút 
hoặc dưới ánh nắng 30 phút, trong phenol 5% bị chết ngay. 
2.2. Khả năng và cơ chế gây bệnh 

Shigella là tác nhân gây bệnh ly trực khuẩn. Chỉ có người và khi mắc bệnh này. 
Bệnh rất hay gặp Ở nước ta, có thể rải rác hoặc gây thành các vụ dịch địa phương. 


Vi khuẩn theo thức ăn nước uống vào đường tiêu hóa, cũng có thể lây trực tiếp 
đo bàn tay bẩn. S#igeliz gây tồn thương đại tràng nhờ khả năng xâm nhập và nội độc 
tố. Nội độc tố gây xung huyết, xuất tiết, tạo thành những ổ loét và mảng hoại tử. Nội 
độc tố còn tác động lên thần kinh giao cảm gây co thất và tăng nhu động ruột. Những 
tác động đó làm bệnh nhân đau bụng quặn, buồn đi ngoài và đi ngoài nhiều lần, phân 
có nhầy lẫn máu. 


Bệnh ly trực khuẩn thường cấp tính. Một tỷ lệ nhỏ có thể trở thành mạn tính, 
những bệnh nhân này thỉnh thoảng lại bị ïa chảy và thường xuyên thải vi khuẩn ra 
ngoài theo phân. 


2.3. Phương pháp lấy bệnh phẩm 


Dùng tăm bông lấy phân sau khi bệnh nhân đã đi ngoài ra bô sạch, chỗ phân có 
nhầy lẫn máu, hoặc lấy trực tiếp từ trực tràng bằng ống thông. 


2.4. Phòng và điều trị 
2.4.1. Phòng bệnh 


Thực hiện các biện pháp phòng bệnh không đặc hiệu: vệ sinh ăn uống, sử dụng 
nước sạch, quản lý và xử lý phân, diệt ruồi; chẩn đoán sớm và cách ly bệnh nhân. 


Hiện nay ở nước ta chưa có vacxin phòng bệnh ly trực khuẩn. 


39 


2.4.2. Điều trị 


Shigella là một trong các vì khuẩn có tỷ lệ kháng kháng sinh rất cao, vì vậy phải 
làm kháng sinh đồ, chọn kháng sinh thích hợp để điều trị. 





3. VI KHUẨN TẢ (VIBRIO CHOLERAE) 
3.1. Đặc điểm sinh học 
3.1.1. Hình thể và tính chất bắt màu 
Vi khuẩn tả là loại vi khuẩn hình que hơi cong như dấu phẩy dài khoảng 1 - 3tm, 


rộng 0.3 - 0,60m, bắt màu Gram âm, không có vỏ, không sinh nha bào, có một lông ở 
đầu và có khả năng di động rất mạnh 





Vị khuẩn tả 


a. Hình ảnh trên kính hiển ví quang học, tiêu bản làm tử canh khuẩn thuần nhất. 


b. Hình ảnh trên kính hiển vi điện tử 
3.1.2. Tính chất nuôi cấy 


Vi khuẩn tả rất hiếu khí, có thể phát triển tốt trong môi trường kiểm (pH 8,5-9,5) 
và nồng độ NaCl cao (3%). Nhiệt độ thích hợp 37°C nhưng vẫn phát triển dược ở 
5-40ĐC. Trong môi trường pepton kiểm, sau 3-4 giờ đã mọc, sau 6“8 giờ thành váng 
trên mặt môi trường. Trên môi trường thạch kiểm cao muối mặn, sau 18 giờ khuẩn lạc 
mọc to trông như giọt nước, bờ đều mặt bóng. 


3.1.3. Khả năng đề kháng 
V. cholerae có sức đề kháng yếu với các tác nhân lý hóa, trừ pH kiểm, bị chết ở 


56°C /10 phút, ở phenol 1%/5 phút; tuy nhiên có thể sống một số giờ trong phân và 
một số ngày trong nước. 


40 


3.2. Khả năng và cơ chế gây bệnh 

Trong diều kiện tự nhiên, vi khuẩn tả chỉ gây bệnh cho người, ở mọi lứa tuổi. 

Vị khuẩn xâm nhập vào cơ thể bằng đường ăn uống. Sau khi vượt qua đạ dày 
xuống ruột non vi khuẩn phát triển nhanh chóng nhờ pH thích hợp, tiết ra độc tố ruột. 
Độc tố ruột gắn vào niêm mạc ruột non làm cho tế bào niềm mạc ruột giảm hấp thự 
Na', tăng tiết nước và CL' gây ra ia chảy cấp tính. Nếu không được điều trị tích cực, 
bệnh nhân sẽ chết vì kiệt nước và mất các chất điện giải. 

3.3. Phương pháp lấy bệnh phẩm 

Bệnh phẩm là phân và chất nôn. Cần phải xét nghiệm trong vòng 2 giờ, nếu 
muộn hơn thì phải cấy vào môi trường bảo quản. 
3.4. Phòng và điều trị 
3.4.1. Phòng bệnh 

Áp dụng các biện pháp: vệ sinh ăn uống, sử dụng nước sạch, diệt ruồi; chẩn đoán 
sớm, cách ly bệnh nhân, xử lý phân và chất nôn của bệnh nhân. 


Khi có dịch tả, phải thông báo ngay và kịp thời thực hiện các biện pháp bao vây 
đập dịch. 


Hiện nay có 2 loại vacxin sử dụng theo đường uống: vacxin sống giảm độc lực 
và vacxin chết, dùng cho mọi đối tượng nhất là những người sống trong vùng có dịch 
lưu hành. 


3.4.2. Điều trị 


Bù nước và điện giải có tầm quan trọng hàng đầu để cứu sống bệnh nhân. 


Để diều trị bệnh tả thường dùng tetracyclin, chỈoramphenicol hoặc bactrim. Tuy 
nhiên cũng đã có tài liệu công bố phát hiện được vi khuẩn tả kháng thuốc kháng sinh. 


4. TRỰC KHUẨN LAO {(MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS) 
4.1. Đặc điểm sinh học 
4.1.1.Hình thể và tính chất bắt màu 


Ví khuẩn lao là những trực khuẩn mảnh, kích thước khoảng 0,3-0,5 x 2-5 kìm. 
Chúng không có vỏ, không có lông và không sinh nha bào. Nhuộm Zielh-Neelsen, vi 
khuẩn bắt màu đỏ. 


41 





Trực khuẩn lao. 


4.1.2. Nuôi cấy 


Trực khuẩn lao thuộc loại hiếu khí. Chúng phát triển rất chạm, thường 1-2 tháng 
mới tạo được khuẩn lạc trên môi trường. Trền môi trường đặc Loeweinstein, khuẩn lạc 
dạng R, nhãn nheo khô trông giống hình súp lơ. Trong môi trường lỏng Sauton, trực 
khuẩn lao mọc thành váng nhãn nheo dính vào thành bình và lắng cặn. 


4.1.3. Khả năng đề kháng 
Trực khuẩn lao thuộc loại kháng cồn, kháng acid, có khả năng đề kháng tương 
đối cao với các yếu tố lý hóa. so với các vị khuẩn không nha bào khác. 


Trong đờm ẩm, chúng có thể sống được một tháng, trong sữa chúng có thể sống 
được nhiều tuần. 


4.2. Khả năng gây bệnh 


Trực khuẩn lao thường xâm nhập theo đường thở qua các giọt nước bọt và gây 
nên lao phổi (90% tổng số lao). Chúng vẫn có thể xâm nhập vào dường tiêu hóa (qua 
sữa bò tươi) và gây nên lao đạ dày, ruột. Lao hạch gặp nhiều thứ 2 sau lao phối. 


Nhiễm vì khuẩn lao lần đầu gọi là lao sơ nhiễm. Khoảng 90% lao sơ nhiễm sẽ 

. qua khỏi và để lại miễn dịch với vi khuẩn lao. Từ 5-15% lao sơ nhiễm phát triển thành 

lao bệnh, do không dược điều trị và khả năng để kháng suy giảm, hoặc sau khi bị lao 
sơ nhiễm một số năm họ bị bệnh lao. 






Từ các cơ quan bị lao ban đầu (phổi, đường ruột...), trực khuẩn lao theo đường 
máu và bạch huyết đến tất cả các cơ quan và gây lao ở các bộ phận khác nhau của cơ 
thể (lao hạch, lao màng não, lao thận, lao xương ST 


42 


4.3. Phương pháp lấy bệnh phẩm 

Bệnh phẩm là đờm nếu nghỉ lao phổi, nước não tuỷ nếu nghỉ lao màng não, nước 
tiểu nếu nghi lao thận. Lấy đờm vào các buổi sáng bằng cách khạc vào lọ vô trùng, 
miệng rộng. 
4-4. Phòng và điều trị 
4.4.1. Phòng bệnh 

—_ Phát hiện bệnh sớm, cách ly bệnh nhân, khử khuẩn chất thải 


—_ Tiêm vacxin BCG (Bacillus Calmerre Gierin) cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Với 
thiếu niên và người trưởng thành chỉ dùng vacxin này khi Mantoux âm tính. 


4.4.2. Điều trị 


Do trực khuẩn lao ngày càng kháng lại kháng sinh, nên người ta thường điều trị 
kết hợp giữa kháng sinh và hóa trị liêu cùng với nghỉ ngơi tảng cường sức khỏe. 


5. XOẮN KHUẨN GIANG MAI (TREPONEMA PALLIDUM) 





Xoắn khuẩn giang mai dưới kính hiển +¡ nền đen 
5.1. Đặc điểm sinh học 
5.1.1. Hình thể và tính chất bắt màu 
Xoắn khuẩn giang mai hình lượn sóng đều đạn. rất mảnh, đường kính 0,2 tim, 


đài 5-15 km, không có vỏ, không sinh nha bào. Nhuộm thấm bạc (Fontana- 
Tribondeau) vi khuẩn có màu nâu đen. 


43 


5.1.2. Tính chất nuôi cấy 


Cho đến nay chưa nuôi cấy được trên môi trường nhân tạo. Việc giữ chủng 
T. palidum được thực hiện bằng cách cấy truyền liên tục trong tỉnh hoàn thỏ. 


5.1.3. Khả năng để kháng 

Vị khuẩn giang mai rất nhậy cảm với điều kiện bên ngoài, nhất là khô và nóng: ở 
nhiệt độ >50°C bị chết trong vòng, 60 phút; ở nhiệt độ phòng chỉ sống được vài giờ, rất 
nhậy cảm với hóa chất như arscnic, thuỷ ngân, bismuth, với pH thấp và kháng sinh. 
5.2. Khả năng gây bệnh 


Các nhiễm khuẩn tự nhiên xoắn khuẩn giang mai chỉ xảy ra Ở người. Các thực 
nghiệm trên thỏ hoặc khi, không gâY thành bệnh giang mai. 


8.2.1. Bệnh giang mai mắc phải 
Có thể lây qua niêm mạc mắt, miệng hoặc da bị sây sát hoặc dựng cụ bị nhiễm 


nhưng những trường hợp này hiếm. Việc lây truyền chủ yếu là do tiếp xúc trực tiếp qua 
đường sinh dục. 


5.2.2. Bệnh giang mai bẩm sinh 


Phụ nữ có thai bị bệnh giang mai, xoán khuẩn có thể qua rau thai vào 
thai nhỉ gây sẩy thai, thai chết lưu, đẻ non hoặc đứa trẻ sinh ra đã mắc bệnh giang mài. 


8.3. Phương pháp lấy bệnh phẩm 
Lấy cồn lau sạch vết loét, lấy gạc chà xát vết loét, chờ đến khi có dịch trong tiết 


ra; lấy dịch tiết soi tươi trên kính hiển vi nền đen hoặc nhuộm Fontana-Tribondeau. 
Nếu có hạch, dùng bơm tiêm chọc hạch, hút lấy dịch tìm vi khuẩn. 


Cũng có thể lấy máu làm phản ứng huyết thanh tìm kháng thể. 
5.4. Phòng bệnh và điều trị 
5.4.1. Phòng bệnh 

—_ Giáo dục nếp sống lành mạnh, thanh toán nạn mại dâm. 

~__ Phát hiện bệnh nhân sớm, ngăn chặn tiếp xúc, điều trị sớm và điều trị triệt để. 
5.4.2. Điều trị 


Dùng penicillin (từ trước đến nay chưa thấy xoắn khuẩn để kháng kháng sinh), 
ngoài ra còn có thể dùng tetracyclin (nếu bị dị ứng. penicillin). 


44 


TỰ LƯỢNG GIÁ 





bắt màu....B...... 


* Trả lời ngắn gọn các câu hỏi từ 1 đến 10 
1. Kể hai bệnh thường gặp ở người do salmonclla gây nên 
A 
B... 
. Hình thể của salmonella là. 
. Shigella là tác nhân gây bệt 








4đ 0 M 


“h 


. Vi khuẩn tả gây bệnh theo đường. 
Hình thể của vi khuẩn tả là.......A 
„ Vị khuẩn lao có thể lây truyền theo đường, 


1e 





khi nhuộm Gram bắt màu....B...... 


. Hình thể của shigella là.......A...........khi nhuộm Giam bắt màu....B...... 





8. Hình thể của vi khuẩn lao là.......A.......... khi nhuộm Ziehl-Neelsen bắt màu 





9. Hình thể của vị khuẩn giang mai là. 


10. Vì khuẩn giang mai chủ yếu lây truyền theo đường 





hi nhuộm Fontana-Tribondeau 


* Phân biệt đúng sai từ câu I1 đến 25 bằng cách đánh đấu Yvào ô Ð cho câu 
đúng, ô S cho cầu sai 



























































[TT Nội dung ĐịỊS 
L1 | Salmonella di động được XS. mãi 

| 12. | Salmonella là tác nhân gây bệnh ngộ độc thức ăn 

[13 | Salmonella là tác nhân gây bệnh ly Ji 
14 | Shigella dì động được 
15 | Shigella là vi khuẩn không sinh nha bào šÍ lj| 
16 | Shigella gây bệnh theo đường tiêu hóa Ẻ 
17 | Vi khuẩn tả phát triển được trong môi trường kiểm cao muối mặn 
18 | Vi khuẩn tả chỉ gây bệnh ở trẻ cm 
19_ | Vi khuẩn tả phát triển nhanh hơn vi khuẩn lao —Í 
20 | Ví khuẩn lao thuộc loại vi khuẩn kháng cồn và acid 
21 | Vi khuẩn lao là vi khuẩn ky khí 

2 Bệnh lao phổi chiếm tỷ lệ cao nhất trong các bệnh lao. 1| 
23 | Có thể nuôi cấy được vi khuẩn giang mai ở môi trường thông thường 
24. | Vi khuẩn giang mai chỉ gây bệnh ở người lớn 
25 | Vi khuẩn giang mai có thể qua rau thai \ 














45 


* Khoanh tròn vào chữ cái đều cho ý trả lời đúng nhất từ câu 26 đến 30 
26. Bệnh phẩm dùng để chẩn đoán Salmonella là: 
A. Chất chọc hạch 
B. Mủ 
€. Nước não tuỷ 
D. Phân 
E. Đờm 
27. Bệnh phẩm dùng để chẩn đoán Shigella là: 
A. Chất chọc hạch 
B. Mủ 
C. Nước não tuỷ 
D. Phân 
E. Đờm 
28. Bệnh phẩm dùng để chẩn đoán vì khuẩn tả là: 
A. Chất chọc hạch 
B. Mủ 
€. Nước não tuỷ 
D. Phân 
E. Đờm 
29. Bệnh phẩm dùng để chấn đoán lao phổi là: 
A. Chất chọc hạch 
B. Đờm 
€. Nước não tuỷ 
D. Phân 
30. Bệnh phẩm dùng để chẩn đoán trực tiếp bệnh giang mai là: 
A.Máu 
B. Chất tiết vết loét bộ phận sinh dục 
C. Nước não tuỷ 
D. Phân 


Bài 4 


ĐẠI CƯƠNG VIRUS. VIRUS CÚM, CÁC VIRUS VIÊM BAN, 


HIV, SốT XUẤT HUYẾT, VIÊM NÃ0 NHẬT BẢN, DẠI 


MỤC TIÊU 





6 





+ Trình bày được các thành phần cấ trúc của virus và các chức năng chính của 


- Trình bày được Š giai đoạn cơ bản quá trình nhân lên của virus. 


- Trình bày dược 7 hậu quả tương tác khi có sự xâm nhập của virus vào tế bào. 


ta 


Bọ) 


các thành phân cẩu trúc đó. 


Mô tả được đặc diểm sinh học chính của các vừus cúm, viêm gan, HIV, xốt 
xuất huyết, viêm não Nhật Bản và Dại. 
Trình bày dược khả năng gây bệnh của các virus cúm, viêm san, HIV, sốt 
xuất huyết, viêm não Nhật Bản và Dại 


Trình bẩy được phương pháp lấy bệnh phẩm để chẩn đoán các virus cúm, 
viêm gan, HIV, sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản và Dại. 





Nêu được nguyên tắc phòng các bệnh do virus cúm, viêm gan, HIV, sốt xuất 
huyết, viêm não Nhật Bản và Dại gây ra. 








1. ĐẠI CƯƠNG VIRUS 


Virus là vỉ sinh vật vô cùng nhỏ bé, chưa có cấu tạo tế bào, mới chỉ là một đơn Vị 
sinh học, biểu thị những tính chất cơ bản của sự sống trong tế bào cảm thụ, có đủ 
những điều kiện cần thiết cho sư nhân lên. 





A. Oấu trúc đối 
xứng hình khối 


B. Cấu trúc đối 
xứng hình xoắn 


Các kiểu cấu trúc của virus 


47 


1.1. Đặc điểm sinh học cơ bản 
1.1.1. Hình thể 


Virus có nhiều hình thể khác nhau: hình câu, hình khối, hình sợi, hình que, hình 
chùy, hình khối phức tạp. Hình thể mỗi loại virus rất khác nhau nhưng luôn ổn định 
đối với mỗi loại virus. 

1.1.2. Cấu trúc cơ bản 

: Cấu trúc cơ bản còn được gọi là cấu trúc chung của virus. Cấu trúc cơ bản bao 
gồm hai thành phần chính mà mỗi virus đều phải có: 

1.1.2.1. Acid nucleic (AN) 


Mỗi loại virus đều phải có một trong hai acid nucleic: hoặc ARN (acid 
ribonucleic) hoặc ADN (acid dcoxyribonuclcic), nằm bên trong virus, thường gọi là 
lõi. Những virus có cấu trúc ADN phần lớn đều mang ADN sợi kép. Ngược lại, virus 
mang ARN thì chủ yếu ở dạng sợi đơn. 


Các acid nucleic (AN) của virus chỉ chiếm từ 1 tới 2% trọng lượng của hạt virus 
nhưng có chức năng đặc biệt quan trọng. 


— _AN mang mọi mật mã di truyền đặc trưng cho từng virus. 

— _ AN quyết định khả năng gây nhiễm của virus trong tế bào cảm thụ. 
—_ AN quyết định chu kỳ nhân lên của virus trong tế bào cảm thụ. 
—__ AN mang tính bán kháng nguyên đặc hiệu của virus. 


1.1.2.2. Capsid 


Capsid là cấu trúc bao quanh acid nucleic. Bản chất hóa học của capsid là 
protein. Capsid được tạo bởi nhiều capsomer. Mỗi capsomer là một đơn vị cấu trúc của 
capsid, sắp xếp đối xứng đặc trưng cho từng virus. Căn cứ vào cách sắp xếp đối xứng, 
của các capsomer, người ta có thể chia virus thành các kiểu cấu trúc khác nhau: 


— __ Virus có cấu trúc đối xứng hình xoắn. 

—_ Virus có cấu trúc đối xứng hình khối. 

—_ Virus có cấu trúc đối xứng hỗn hợp. 

Capsid của virus có chức năng quan trọng: 

—_ Bảo vệ AN không cho enzym nuclease và các yếu tố khác phá hủy. 


—_ Tham gia vào sự bám của virus vào những vị trí đặc hiệu của tế bào cảm thụ 
(với các virus không cớ bao envelop). 


—_ Mang tính kháng nguyên đãc hiệu của virus. 
—_ Giữ cho hình thái và kích thước của virus luôn được ồn định. 


48 


1.1.2.3. Enzym 


Trong thành phần cấu trúc của virus có một số enzym, đó là những enzym cấu 
trúc như: ADN polymerase hoặc ARN polymerase. Mỗi enzym cấu trúc có những chức 
năng riêng trong chu kỳ nhân lên của vi trong tế bào cảm thụ và chúng cũng mang 
tính kháng nguyên riêng, đặc hiệu ở mỗi virus. Tất cả các virus đều không có cnzym 
chuyển hóa và hô hấp. 





Vì không có enzym chuyển hóa và hỏ hấp, nên: 
—___ Virus phải ký sinh tuyệt đối vào tế bào cảm thụ để phát triển và nhân lên. 
— Kháng sinh không có tác dụng với virus. 

1.1.3. Cấu trúc riêng 


Cấu trúc riêng còn được gọi là cấu trúc đặc biệt, chỉ có ở một số loài virus nhất 
định để thực hiện những chức năng đặc trưng cho virus đó. Ngoài 2 thành phần của 
cấu trúc chung, ở một số virus còn có thêm một số thành phần như: 


1.1.3.1. Bao ngoài (envelop) 
Một số virus bèn ngoài lớp capsid còn bao phủ một lớp bao ngoài, được gọi là 


envelop. Bản chất hóa học của envelop là một phức hợp: protein, lipid, carbohydrat, 
nói chung là lipoprotein hoặc 8lycoprotein. 





Chức năng riêng của envelop: 


—_ Tham gia vào sự bám của virus trên các vị trí thích hợp của tế bào cảm thụ. 
Ví dụ: spl20 của HIV hoặc hemagglutinin của virus cúm. 


~— __ Tham gia vào hình thành tính ổn định kích thước và hình thái của virus. 


—__ Tạo nên các kháng nguyên đặc hiệu trên bẻ mặt virus. Một số kháng nguyên 
này có khả năng thay đổi cấu trúc. 


1.1.3.2. Chất ngưng kết hồng cầu 


Có khả năng gây kết dính hồng cầu của một số loài động vật, là một kháng 
nguyên mạnh. Tính chất này được ứng dụng để phát hiện và chuẩn độ virus. 


1.1.3.3. Enzym 

—_ Enzym neuraminidase 

—_ Enzym sao chếp ngược (Reverse transcriptase). 
1.2. Sự nhân lên của virus trong tế bào cảm thụ 


Virus không sinh sản theo kiểu trực phân như ở vi khuẩn. Sự sinh sản của virus 


gắn liền với sự tổng hợp acid nucleic và protein của tế bào khi virus đã xâm nhập vào 
nên người ta gọi là sự nhân lên. Sự nhân lên của virus là quá trình nhân lên trong tế 


49 





bào cảm thụ, xuất hiện nhiều virus mới có đầy đủ tính chất như virus ban đầu. Quá 
trình nhân lên có thể chia thành 5 giai đoạn: 
1.2.1. Sự hấp phụ của virus trên bể mặt tế bào 


Sự hấp phu được thực hiện nhờ sự vận chuyển của virus trong các dịch gian bào 
giúp virus tìm tới tế bào cảm thụ. Các thụ thể (receptor) đặc hiệu trên bể mặt tế bào 
cảm thụ sẽ cho các vị trí cấu trúc đặc hiệu trên bề mặt hạt virus gắn vào thụ thể. Ví dụ: 
8p120 của HIV hấp phụ vào CĐ4 cúa các tế bào cảm thụ. 

1.2.2. Sựxâm nhập của virus vào trong tế bào 
Virus xâm nhập vào bên trong tế bào bằng một trong hai cách: 


Theo cơ chế ẩm bào: virus làm cho màng tế bào lõm dần rồi xâm nhập vào 
bên trong tế bào. 


—__ Bơm acid nucleic qua vách tế bào: sau khi enzym của virus làm thủng vách 
tế bào, vỏ capsid co bóp bơm acid nucleic vào bên trong tế bào cảm thụ. 
1.2.3. Sự tổng hợp các thành phần cấu trúc của virus 


Sau khi virus vào bên trong tế bào, acid nuclcic của virus điều khiển mọi hoạt 
động của tế bào, bắt tế bào tổng hợp nên acid nucleic và vỏ capsid (protein) của chính 
virus đấy. Đây là giai đoạn phức tạp nhất của quá trình nhân lên của virus và nó phụ 
thuộc loại AN của virus. 

1.2.4. Sự lắp ráp (assembly) 


Nhờ enzym cấu trúc của virus hoặc enzym của tế bào cảm thụ giúp cho các thành 
phần cấu trúc của virus được lắp ráp theo khuôn mẫu của virus gây bệnh tạo thành 
những hạt virus mới. 

1.2.5. Sự giải phóng các hạt virus ra khỏi tế bào 


Sau vài giờ tới vài ngày tuỳ chu kỳ nhân lên của từng virus, virus cần giải phóng 
ra khỏi tế bào để tiếp tục gây nhiễm cho các tế bào khác bằng 2 cách: 


—__ Phá vỡ tế bào để giải phóng hàng loạt virus ra khỏi tế bào. 
—_ Virus cũng có thể được giải phóng theo cách nẩy chỏi từng hạt virus ra khỏi 
tế bào sau chu kỳ nhân lên. 
1.3. Hậu quả của sự tương tác virus và tế bào 
1.3.1. Huỷ hoại tế bào chủ 


Sau khi virus xâm nhập và nhân lèn trong tế bào thì hầu hết các tế bào bị phá hủy. 
Người ta có thể đánh giá sự phá hủy tế bào bằng hiệu quả gây bệnh cho tế bào 
(cytopathúc effect = CPE) hoặc các ổ tế bào bị hoại tử. Có những tế bào bị nhiễm virus 
chưa đến mức bị chết, nhưng chức năng của tế bào này đã bị thay đổi. 


30 


Biểu hiện của sự nhiễm virus thành các bệnh nhiễm trùng cấp hoặc mạn tính là 
do sự huỷ hoại tế bào của virus. 





1.3.2. Làm sai lạc nhiễm sắc thể. của tế bào 


Sau khi virus nhân lên bên trong tế bào, nhiễm sắc thể của tế bào có thể bị gẫy, 
bị phân mảnh hoặc có Sự sắp xếp lại và 8ây 1a các hậu quả như: 


1.3.2.1. Dị tật bẩm sinh, thai chết lưu 


Sư sai lạc nhiễm sắc thể thường gây những tai biến đặc biệt ở phụ nữ có thai 
trong những tháng đầu, chu kỳ gây bệnh của virus trên phụ nữ có thai có thể biểu hiện 


ˆ_ bởi dị tật thai, hoặc thai chết lưu, 
1.3.2.2. Sinh khối u 


De virus làm thay đổi kháng nguyên bẻ mặt của tế bào, làm mất khả năng ức chế 
do tiếp xúc Khi tế bào sinh sản. 


1.3.3. Tạo hạt virus không hoàn chỉnh (DỊP: Defective inferfering particle) 


Khi lấp ráp, vì lý do nào đấy hạt virus chỉ có phần vỏ capsid mà không có acid 
nucleic; những hạt virus như vậy gọi là hạt virus không hoàn chỉnh. Do VậY, các hạt 
ĐỊP không có khả năng gây nhiễm trùng cho tế bào. 


1.3.4. Tạo ra tiểu thể nội bảo 


Ở một số virus ( sởi, đậu mùa, dại...) khí nhiễm vào tế bào làm tế bào xuất hiện 
các hạt nhỏ trong nhân hoặc trong bào tương của tế bào. Bản chất các tiểu thể có thể 
đo các hạt virus không giải phóng khỏi tế bào, có thể do các thành phần cấu trúc của 
virus chưa được lắp ráp thành hạt virus mới, cũng có thể là các hạt phản ứng của tế bào 
khi nhiễm virus. Các tiểu thể này có thể nhuộm soi thấy dưới kính hiển vi quang học 
và dưa vào đó có thể chẩn đoán gián tiếp sự nhiễm virus trong tế bào. 


1.3.5. Chuyển thể tế bào (transformation) 


Do genom của virus tích hợp vào genom của tế bào, làm tế bào thể hiện các tính 
trạng mới. Thí dụ Phage E15 tích hợp vào genom của Šalmonella làm Salmonella trở 
thành vi khuấn có khả năng lên men đường lactosc, 


1.3.6. Biến tế bào trở thành tế bảo tiềm tan (tế bảo có khả năng sinh ly giải) 
Các virus ôn hòa xâm nhập vào tế bào, genom của virus sẽ tích hợp vào nhiễm 
sắc thể của tế bào rồi phân chia với tế bào. Các tế bào mang gen virus ôn hòa đó, khi 
øập những kích thích của các tác nhân sinh học, hóa học và lý học thì các 8cnom của 
virus ôn hòa trở thành virus độc lực có thể gây ly giải tế bào, Vậy những tế bào tiềm 
tan có khả nàng bị ly giải, người ta còn #ọi chúng là tế bào. mang provirus (tiển virus). 


3 


1.3.7. Sản xuất interferon 


Khi virus xâm nhập vào tế bào, virus sẽ kích thích tế bào sẵn xuất ra interferon. 
Bản chất interferon là protein có thể ức chế sự hoạt động của mARN trong tế bào, do 
vậy interferon được sử dụng như một thuốc điều trị không đặc hiệu cho mọi nhiễm 
trùng đo virus. 


2, VIRUS CÚM (INFLUENZA VIRUS) 
2.1. Đặc điểm sinh học 
`, 2.1.1. Cấu trúc 


Đưới kính hiển vì điện tử virus cúm hình cầu, cấu trúc đối xứng hình xoắn, có Vỏ 
bao ngoài, chứa ARN, đường kính khoảng 100-120 nm. Vỏ bao ngoài của virus cúm 
được cấu tạo bởi lớp lipid, có các kháng nguyên hemaglutinin (H) và neuraminidase 
(N). Hai kháng nguyên H và N là kháng nguyên đặc hiệu của từng thứ týp virus, hay 
thay đổi và có khả năng ngưng. kết hồng cầu động vật. 


Các virus cúm được phân chia thành 3 týp khác nhau A, B, C do một số cấu 
trúc kháng nguyên bể mặt khác nhau, nhưng phần lớn có cấu trúc kháng nguyên 
giống nhau. 


2.1.2. Nuôi cấy 


Có thể nuôi cấy virus cúm vào tế bào thường trực Vero, tế bào nguyên phát thận 
khi và phôi người. Cũng có thể nuôi cấy virus cúm vào bào thai hoặc khoang niệu đệm 
trứng gà ấp 8-1! ngày 


2.1.3. Khả năng để kháng 


Virus cúm tương đối vững bẻn với nhiệt độ: ở 0°C đến 4°C, sống được vài tuần; 
ở -20°C và đông khô virus cúm sống hàng năm, vững bên ở pH 4-9. Tuy vậy virus cúm 
cũng bị bất hoạt ở 56°C/20 phút, trong các dung môi hoà tan lipid: ether, B- 
propiolacton, formol,... và tia cực tím. 


2.2. Khả năng gây bệnh 


Virus cúm lan truyền từ người sang. người qua đường hô hấp. Bệnh thường, Xây ra 
vào mùa đông xuân từ tháng giêng đến tháng 4. Virus cúm týp A thường gây đại dịch 
với chu kỳ 7 đến 10 năm; cúm týp B thường chỉ gây dịch nhỏ hơn với chu kỳ 5 đến 
7 năm. 

Sau thời gian ủ bệnh từ 1 đến 5 ngày, biểu hiện triệu chứng lâm sàng: sốt nhẹ, 
hát hơi, đau đầu, ho, xuất tiết nhiều lần. Với trẻ em nhồ có thể sốt cao, co giật. Những 
biến chứng của bệnh cúm là: viêm tai, viêm phổi, thâm chí viêm não dẫn tới tử vong. 
Khi mắc bệnh cúm thường kèm theo bội nhiễm đường hô hấp đo vi khuẩn. nên bệnh 
nặng lên gấp bội. 


52 


2.3. Phương pháp lấy bệnh phẩm 


Bệnh phẩm được lấy vào những ngày đầu của bệnh, dùng ống hút, hút nước xuất 
tiết đường mũi họng. 


2.4. Phòng và điều trị 
2.4.7. Phòng bệnh 


' “Trong vụ dịch có thể dùng amantadin hydrochlorid để phòng bệnh có hiệu quả, 
“nhất là với cúm A. Cũng có thể dùng Interferon để phòng bệnh cúm. 


Tiêm phòng: vacxin virus bất hoạt týp A và týp B được sử dụng cho những người 
kháng thể âm tính. Tuy vậy, kháng thể được hình thành chỉ kháng lại virus vacxin, 
không miễn dịch chéo với thứ týp mới. 

2.4.2. Điều trị 


Hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Bệnh nhân cần nghỉ ngơi, tăng sức 
đê kháng. 


3. CÁC VIRUS VIÊM GAN (HEPATITIS VIRUSES) 


Các virus viêm gan là những virus có ái tính với tế bào gan. Sau khi virus viêm 
gan xâm nhập vào cơ thể thì virus nhàn lên, gây tổn thương chủ yếu là tế bào gan. Các 
YVirus viêm gan có cấu trúc, đường xâm nhập, cơ chế lan truyền... khác nhau. Cho đến 
nay người ta đã biết được 6 loại là A, B, C, D, E, E. trong đó 2 virus thường nói đến 
nhiều là viêm gan A và viêm gan B 


3.1. Virus viêm gan A (Hepatitis A virus: HAV) 
3.7.1. Đặc điểm sinh học 
3.1.1.1. Cấu trúc 


Virus viêm gan A có cấu trúc đối xứng hình khối, chứa ARN một sợi, kích thước 
khoảng 27 nm, không có vỏ bao ngoài. 


3.7.1.2. Nuôi cấy 

Có thể nuôi cấy virus viêm gan A trên tế bào lưỡng bội của người vượn tỉnh 
tỉnh hoặc khi mũi nhỏ. 
3.1.1.3. Khả năng đề kháng 


Virus viêm gan A vững bẻn ở nồng độ ether 20% và ở 4°C trong I§ giờ, ở 37C 
sau 72 giờ, 60°C/! giờ. Ở - 20°C virus viêm gan À có thể sống hàng năm. 


'Virus bị bất hoạt ở 100°C/5 phút, dung dịch formalin nồng độ 1/400. Ở nhiệt độ 
37C virus có thể tổn tại 3 ngày. 


33 


3.1.2. Khả năng gây bệnh 


Virus viêm gan A lây truyền qua tiêu hóa, chủ yếu từ phân bệnh nhân nhiễm vào 
thức an, nước uống. Đối tượng nhiễm trùng chủ yếu là trẻ em và những người sống 
thiếu vệ sinh, bệnh nhân tâm thần. Virus viêm gan A còn gọi là virus viêm gan truyền 
nhiễm 

Thời kỳ ủ bệnh thường từ 20 tới 30 ngày nhưng sớm nhất là l5 ngày, dài nhất 45 
ngày. Sau đó các triệu chứng thường xuất hiện không rầm rộ với sốt nhẹ, để bỏ qua: 
vàng đa, mệt mỏi, chán ăn, đi tiểu vàng, phân nhạt màu trong thời gian ngắn hay 
;không rõ ràng. Khoảng 60% các trường hợp HAV triệu chứng không điển hình. Bệnh 
thường gây thành dịch. 





Virus đào thải qua phân suốt thời kỳ tiền vàng đa và vàng da. Virus viêm gan Á 
không có trạng thái người lành mang virus và không tạo thành bệnh mạn tính. Rất 
hiếm gây bệnh thể cấp tính nặng. Tỷ lệ tử vong thấp. 

3.1.3. Phương pháp lấy bệnh phẩm 
Bệnh phẩm là phân và mảnh sinh thiết gan, được bảo quản chu đáo và đưa ngay 
tới phòng xét nghiệm. 
3.1.4. Phòng và điều trị 
3.1.4.1. Phòng bệnh 
„ Cách ly bệnh nhân, xử lý đồ dùng và phân của bệnh nhân bằng thuốc sắt trùng. 


Phòng bệnh thụ động: dùng globulin người bình thường hoặc dùng, globulin 
kháng HAY tiêm cho trẻ em ở vùng có dịch: 0,02 - 0,12 ml/kg cân nặng cơ thể, pha 
loãng 16% và tiêm báp. Chỉ dùng vào giai đoạn đầu vụ dịch, dùng globulin không có 
giá trị nếu người dùng đã nhiễm HAYV sau 15 ngày. 


Vacxin phòng bệnh đang được nghiên cứu là vacxin sống giảm độc. 
3.1.4.2. Điều trị 

Dùng globulin kháng HAV cho những người đã nhiễm giai đoạn đầu để điều trị 
dự phòng. Globulin chỉ có giá trị bất hoạt virus từ 7 - 10 ngày. Chăm sóc bệnh nhân 


cần thận, cho chế độ ăn uống thích hợp không mỡ, giàu vitamin và đạm là những biện 
pháp hỗ trợ quan trọng. 


3.2. Virus viêm gan B (Hepatitis B virus = HBV) 
3.2.7. Đặc điểm sinh học 
3.2.1.1. Cấu trúc 
Virus viếm gan B cấu trúc đối xứng hình khối, chứa ADN hai sợi không khép 


kín, kích thước khoảng 28 nm, vỏ bao ngoài dày khoảng 7 nm tạo cho virus có hình 
cầu đường kính 42 nm (đó là hạt Dan). 


34 


3.2.1.2. Sức đề kháng 

HBV vững bền với ether 20%, ở 4°C/ 18 giờ, 50°C/ 30', 60°C/Igiờ nhưng 60°C/10 
giờ chi bất hoạt một phần. 

HBV bị bất hoạt ở 100°C/5phút, Formalin 1/4000 và tia cực tím. Riêng kháng 
nguyên HBsAg ở - 20°C tồn tại 20 năm. 
3.2.1.3. Đặc điểm kháng nguyên 

HBV có ba loại kháng nguyên chính: 

HBsAg: là kháng nguyên bẻ mặt, có sự thay đổi giữa các thứ týp 
—_ HBcAg là kháng nguyên lõi, nằm ở trung tâm hạt virus 


— HBeAg là kháng nguyên vỏ, có cấu trúc thay đổi ở các thứ týp. Kháng 
nguyên này cũng như HBsAg có thể tìm được trong máu, huyết tương 
bệnh nhân. 


3.2.2. Khả năng gây bệnh 


HBV còn được gọi là virus viêm gan huyết thanh gây bệnh cho người ở mọi lứa 
tuổi, lây truyền bởi đường máu qua nhiều phương thức: truyền máu, tiêm chích, tình 
dục, mẹ truyền cho con... HBV không lây qua đường tiêu hóa. 


Thời gian ủ bệnh trung bình là 50 tới 90 ngày, có thể 30 tới 120 ngày. Bệnh 
cảnh lâm sàng thường cấp tính. nhưng không tạo dịch mà chỉ tản mạn với sốt, vàng đa, 
vàng mắt, mệt mỏi. Bệnh có thể trở thành mạn tính từ 5 đến 10%. Tỷ lệ tử vong trong 
giải đoạn cấp tính khoảng 1% nhưng tai biến lâu dài là xơ gan hay ung thư gan.. 


3.2.3. Phương pháp lấy bệnh phẩm 


Bệnh phẩm là máu và tổ chức gan sinh thiết, được lấy vô trùng bảo quản lạnh 
cho tới khi làm xét nghiêm 


3.2.4. Phỏng và điểu trị 
3.2.4.1. Phòng bệnh 


Tuyên truyền cho mọi người dân biết được các đường lây truyền của HBV để có 
biện pháp phòng tránh thích hợp. 


Dùng vacxin HBsAg và globulin đặc hiệu có anti HBV. 
3.2.4.2. Điều trị 


Điều trị triệu chứng, nâng cao thể trạng cho bệnh nhân, nghỉ ngơi và chế độ ăn 
hợp lý. Có thể đùng interferon để điều trị. 


35 


4. VIRUS GÂY HỘI CHỨNG SUY GIẢM MIỄN DỊCH Ở NGƯỜI 


(Hưman Immunodeficency virus: HIV) 





HIV 


4.1. Đặc điểm sinh học 
4.1.1. Cấu trúc 


HIV hình cầu, cấu trúc đối xứng hình khối, chứa ARN I sợi, có vỏ bao ngoài. 
đường kính khoảng 120 nm, có men sao chép ngược. 
—_ Lớp vỏ ngoài ( envelop): 


Lớp này là một màng lipid kép. Gắn lên màng này là các gai nhú. Đó là các phân 
tử glycoprotein có trọng lượng phân tử 160 kilodalton (viết tắt: gp 160), gồm hai phần: 


Olycoprotein màng ngoài có trọng lượng phân tử là 120 kilodalton (gp 120). 
Gp120 là kháng nguyên dễ biến đổi nhất, gây khó khăn cho phản ứng bảo vệ cơ thể và 
chế vacxin phòng bệnh. 


Glycoprotein xuyên màng có trọng lượng phân tử 41 kilodalton (gp 41). 
—_ Vỏ trong (vỏ capsid), vò này bao gồm 2 lớp protein: 


Lớp ngoài hình cầu, cấu tạo bởi protein có trọng lượng phân tử là 18 kilodalton 
{p18) với HIV-2 và pH? với HIV-1. 


Lớp trong hình trụ không đều, cấu tạo bởi các phân tử protein có trọng lượng 


phán tử là 24 kilodalton ( 24). Đây là kháng nguyên rất quan trọng để chẩn doán 
HIV/AIDS sớm và muộn. 


4.1.2. Nuôi cấy 


HIV nuôi cấy tốt trên tế bào lympho người (đã được kích thích phân bào) và tế 
bào thường trực Hela có CD4+. 


36 


4.1.3. Sức đề kháng 


Cũng giống như các virus khác có lớp vỏ ngoài là lipid, HIV dễ dàng bị bất hoạt 
bởi các yếu tố vật lý, hóa chất và nhiệt độ. Trong dung dịch nó bị phá hủy ở 56°C sau 
20 phút, ở dạng đông khô nó bị mất hoạt tính ở 68°C sau 2 giờ. Với các hóa chất như 
hypoclorit, glutaraldehyd, ethanol, hydrogen peroxid, phenol, paraformaldehyd, HIV 
nhanh chóng bị bất hoạt (nó để bị mất khả năng gây nhiễm hơn HBV). 


4.1.4. Phân loại HIV 


Theo týp huyết thanh: Có 2 týp: HIV - 1 và HIV - 2 


Hai loại virus nầy đều gây nên AIDS. Với bệnh cảnh lâm sàng không thể phân 
biệt được và đường lây hoàn toàn giống nhau, nhưng chúng khác nhau ở khía cạnh 
sau đây: 


—__ Thời gian nung bệnh của HIV - 2 dài hơn HIV - 1. 

—_ Hiệu quả gây nhiễm của HIV - 1 cao hơn HIV - 2. 

Vùng lưu hành của HIV - 2 chủ yếu ở Tây và Nam Phi (ngoài ra còn xuất hiện ở 
mức độ thấp ở những vùng khác của Thế giới), còn HIV - 1 lưu hành toàn cầu. 
4.2. Khả năng gây bệnh 

HIV gây hội chứng suy giảm miến dịch mắc phải ( Acquired Immuno- 
Deficiency Syndrorme: AIDS ) ở người. 
4.2.1. Đường xâm nhập 

HIV có thể xâm nhập vào người bằng 3 đường: 


Đường mấu: do tiêm chích không vô trùng, do truyền máu hoặc các sản phẩm 
của máu, do các dụng cụ y tế không được tiệt trùng... 


Đường tình dục: gặp nhiều ở những người đồng tính luyến ái và những gái mại 
dâm. 


“Từ mẹ sang con qua rau thai, qua sữa và trong lúc đẻ 
4.2.2. Sự xâm nhập của virus vào tế bào và hậu quả 


HIV xâm nhập vào tế bào lympho T4, phá huỷ tế bào làm cho số lượng tế bào 
Iympho T4 giảm gây nên hiện tượng suy giảm miễn dịch (Do tế bào lympho T4 có vai 
trò hỗ trợ tế bào lympho B sản xuất ra kháng thể và lympho Tc trong miễn dịch tế 
bào). Việc cơ thể suy giảm miễn dịch đã gây nên các hậu quả: 


Nhiễm trùng cơ hội: bị bệnh tiêu chảy. viêm phổi, nấm não, lao, herpes... 
Ủng thư cơ hội: Sarcoma Kaposi, u Iympho giới hạn ở não... 


37 


HIV còn xâm nhập vào các tế bào của não và tuỷ sống gây nên các rối loạn 
nghiêm trọng về vận động và nhận thức. 


Thời kỳ ủ bệnh của HIV từ 6 tháng đến 10 năm, có khoảng 10% người bị nhiễm 
HIV có dấu hiệu lâm sàng trong 5 năm, 50% có dấu hiệu lâm sàng trong 10 năm. 


4.3. Phương pháp lấy bệnh phẩm 
Bệnh phẩm là máu của những người nghỉ nhiễm HIV được bảo quản cần thận, 
đưa ngay tới phòng xét nghiệm. 
4.4. Phòng và điều trị 
44. 1. Phòng bệnh 


Hiện nay chưa có vacxin để phòng bệnh đặc hiệu nên người ta rất coi trọng, vấn 
đẻ phòng bệnh chung đẻ ngân chặn đại dịch HIV/AIDS. 


—__ Đẩy mạnh tuyên truyền vẻ HIV/ AIDS và biện pháp phòng chống. 

—__ Quan hệ tình dục lành mạnh, dùng bao cao su khi cần. 

—__ An toàn truyền máu và sản phẩm của máu. 

~_ Chống sử dụng ma tuý, đặc biệt là không tiêm chích ma tuý. 

-_ An toàn tiêm chích thuốc và sự can thiệp y tế. 

—_ Với các bà mẹ nhiễm HIV: chỉ nên có thai khi rất cần, khi đẻ nên mồ. 
4.4.2. Điều trị 

—_ Chống virus bằng các loại thuốc như Retrovir, AZT, Interferon. 


— Tăng cường miễn địch bằng dùng y globulin và các thuốc kích thích miễn 
dịch. 


—_ Chống các bệnh nhiễm trùng cơ hội. 
5. VIRUS DENGUE 
5.1. Đặc điểm sinh học 
5.1.1. Cấu trúc 


Virus Denguc hình cầu, cấu trúc đối xứng hình khối, chứa một sợi ARN. Vỏ 
envelop là lipoprotein. Đường kính có kích thước khoảng 35-50 nm. 


Virus Dengue có 4 týp khác nhau, được ký hiệu là: DI, D2, D3 và D4. 
5.1.2. Nuôi cấy 


_ Có thể nuôi virus Dengue trên các tế bào nuôi như Hela, KB, đặc biệt là tế bào 
muỗi C6/36. Virus Dengue đễ dàng nhân lên trong não chuột nhất trắng 1-3 ngày tuổi, 


38 


virus phát triển làm cho chuột bị liệt từ ngày thứ 3 trở đị, Người ta còn nuôi cấy virus 


vào cơ thể muỗi Toxorhynchies hoặc Aeđes đ€gypfi. 
5.1.3. Khả năng để kháng 


Virus Dengue nhậy cảm với các dung môi hoà tan lipid như ether, natri 
desoxycholat, Íormalin... đưới tác dụng của tia cực tím, virus bị phá huỷ đễ đàng, Ở 
60%, virus bị tiêu diệt sau 30 phút, ở 4°C bị tiêu diệt sau vài giờ, nhưng nếu ở trong 
dung dịch #lycerol 50% hay đông lạnh bảo quản ở -70°C thì virus có thể sống được vài 

__ tháng tới vài năm. 


5.2. Khả năng gây bệnh 
5.2.7. Dây chuyển dịch tễ 


4lbopictis có trong rừng. Sau khi hút máu nhiễm virus từ § đến ]I ngày hoặc có thể kéo 
đài hơn, tuỳ theo số lượng virus mà muỗi hút được và tuỳ theo nhiệt độ môi trường, 
muối có khả năng gây nhiễm. Chu trình nhiễm virus như sau; 


Aedes ————y Bo ————> X Si ————>y Người 
: ` _Ểy 


Virus Dengue lựu hành kháp thế giới, đặc biệt ở một số vùng như tây Thái Bình 
Dương, New Guinea, Indonesia, Ấn Độ, vùng Caribe và các nước. dọc bờ. biển miền 
nam Trung Quốc, trong đó có Việt Nam. 


5.2.2. Khả năng gây bệnh cho người 


khóp xương, cơ và nhãn cầu... ban đát sẩn hoặc thể tỉnh hồng nhiệt có thẻ xuất hiện 
Vào ngày thứ 3 hoặc thứ 5, từ ngực thân mình lan ra các chỉ Và mặt. Bệnh nhân tử vong 
đo choáng (shock) phản vệ. 


Bệnh sốt xuất huyết Dengue có thể mắc ở mọi lứa tuổi, tỷ lệ khác nhau theo vùng, 
Š.3. Phương pháp lấy bệnh phẩm 


Lấy 2-4 mÌ máu bệnh nhân trong 8iai đoạn sốt chưa quá 4 ngày kể từ cơn sốt 


đầu, có chất chống đông. Ở tử thi, lấy tổ chức gan, lách. hạch lympho... cần lấy ngay 


59 


sau khi chết chưa quá 6 giờ, được bảo quản bởi glycerin 50%. Vec tơ: bát 20-40 con 
muỗi 4. zgyp#. Bệnh phẩm được bảo quản lạnh, riêng muỗi giữ cho sống. gửi ngay 
tới phòng xét nghiệm. 

5.4. Phòng và điều trị 

5.4.1. Phòng bệnh 


—_ Tiêu diệt côn trùng tiết túc: diệt môi giới trung gian truyền bệnh bằng mọi 
cách: 


+ Khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm để muỗi không còn nơi trú ẩn 
và đẻ trứng. 


~_ Phun thuốc diệt muỗi theo định kỳ. 
—_ Tránh và hạn chế muỗi đốt 


Khi ngủ phải nằm màn, những nơi có nhiều muỗi có thể thấm màn bằng 
permethrin 0,2 g/mỶ. 


'Vacxin phòng bệnh sốt xuất huyết Dengue hiện nay vẫn chưa được sử dụng nhiều. 

5.4.2. Điểu trị 

,_ Cân chú ý chống choáng, chống hạ nhiệt đột ngột và xuất huyết ô ạt. Nâng cao 
thể trạng bệnh nhân, cho bệnh nhân ăn nhiều đạm, hoá quả và tăng lượng vitamin nhất 
là vitamin C. 
6. VIRUS VIÊM NÃO NHẬT BẢN (JAPANESE ENCEPHALITIS VIRUS: JEV) 
6.1. Đặc điểm sinh vật học 
6.1.1. Cấu trúc 


Virus viêm não Nhật Bản hình cầu, cấu trúc đối xứng hình khối, chứa ARN một 
sợi chiếm 6% trọng lượng của virion, kích thước virus vào khoảng 40-50 nm, có vỏ 
bao ngoài. 


6.1.2. Nuồi cấy 


Cố thể nuôi cấy virus viêm não Nhật Bản trên tế bào nuôi như: tế bào thận khi, tế 
bào thận lợn, đặc biệt virus phát triển tốt ở tế bào muỗi C6/36. Người ta còn nuôi cấy 
virus vào não chuột nhát trắng 1-3 ngày tuổi, virus phát triển làm cho chuột bị liệt. 
Cũng có thể nuôi cấy virus vào lòng đỏ trứng gà ấp được 8-9 ngày, sau 48-96 giờ, 
virus phát triển làm cho bào thai chết. 





6.1.3. Khả năng đề kháng 


Virus viêm não Nhật Bản nhậy cảm với các dung môi hoà tan lipid như ether, 
natri desoxycholat, formalin... dưới tác dụng của tia cực tím, virus bị phá huỷ đễ dàng. 


60 


ö 60°C, virus bị tiêu diệt sau 30 phút, ở 4°C bị tiêu diệt sau vài giờ, nhưng nếu ở trong 
dưng dịch glycerol 50% hay đóng lạnh bảo quản ở -70°C thì virus có thể sống được vài 
tháng tới vài năm. 
6.2. Khả năng gây bệnh 
6.2.1. Dây chuyển dịch tễ học 

'Virus viêm não Nhật Bản lưu hành rộng rãi ở châu Á. Các vụ dịch thường xẩy ra 
vào mùa hè. 


: Virus được duy trì ở động vật có xương sống hoang dại (ĐVCXSHD), một số 
loài chim (chim liếu điếu) và Bia súc (G§) như lợn, chó, bò, ngựa... 


Vật trung gian truyền bệnh là muỗi thuộc giống C#ex và Aedes trong đó muỗi 
Chiex trữaeniorhynchus là Yectơ chính, truyền virus qua các động vật có xương Sống 
và từ đó truyền sang người. 


Chủ trình nhiễm virus như sau; 


ĐVCXSHD (chim) 


Sài Àeœ 
Culex 


<———————y tả 
GS đựa, «———————” Người 


6.2.2. Khả năng gây bệnh cho người 


Bệnh thường mắc ở trẻ em, tập trung ở lứa tuổi dưới 10 tuổi, phần lớn là thể ẩn, 
thể điển hình gặp rất ít, thời kỳ ủ bệnh từ 6-16 ngày, Biểu hiện lâm sàng: nhức đầu 
Tiặng, SỐI cao, cứng cổ và thay đổi cảm giác, ở trẻ em có thể bị co giật. Bệnh nhân 
thường tử vong trong giai đoạn toàn phát. Bệnh nhân có thể bị di chứng, thường là biến 


loạn tỉnh thân, giảm trí tuệ, thay đổi cá tính, cũng có khi di chứng sau 2 năm mới xuất 


hiện. 
6-3. Phương pháp lấy bệnh phẩm 
Máu: lấy từ 2-4 ml máu bệnh nhân sau khi phát bệnh 1-3 ngày. 
Nước não tỷ: lấy 2-4 mÌ nước não. tuỷ bệnh nhân sau khi phát bệnh 1-3 ngày. 


Não tử thi: lấy trước 6 giờ kể từ khi chết, lấy ở các phần khác nhau của não: đại 
não, tiểu não, các nhân xám, 


e tơ : bắt 20-40 con muỗi Culex triaeniorhynchws cho vào ống nghiệm. 


61 


Bệnh phẩm được bảo quản lạnh, riêng muỗi giữ cho sống, gửi ngay tới phòng 
xét nghiệm. 


8.4. Phòng và điều trị 
6.4.1. Phòng bệnh chưng: áp dụng như ở virus Dengue. 
6.4.2. Phòng bệnh đặc hiệu 


Hiện nay người ta dùng vacxin tiêm phòng cho trẻ em dưới 1Õ tuổi để phòng 
bệnh, nhất là vùng có dịch lưu hành. Khi xẩy ra địch cần tiêm nhắc lại cho trẻ em 
trong lứa tuổi cảm thụ (dưới 15 tuổi). 





6.4.3. Điều trị 

Hiện nay chưa có thuốc điểu trị đậc hiệu. Trong thời kỳ khởi phát và toàn phát, 
phái tập trung giải quyết các vấn đề sau: 

—_ Chống phù nể não. 

—_ Chống co giật. 

—_ Bù dịch. định đưỡng tốt. 

~_ Chống bội nhiễm, nhất là đường hô hấp. 

Hạn chế di chứng: thời kỳ li bệnh cần xoa bóp nhiều, vật lý liệu phấp. hoặc 
châm cứu dỏng thời luyện tập lại chức nâng nói, viết... 
7. VIRUS DẠI (RABIES VIRUS) 
7.1. Đặc điểm sinh vật học 
7.1.1. Cấu trúc 

Virus dại giống như hình viên đạn, cấu trúc đối xứng, hình xoán, chứa ARN một 
sợi, có vỏ bao ngoài. Chiều dài của hạt virus dao động tronE khoảng 140-300 nm, 
đường kính khoảng 7Ô nm. Virus dại cố định ngắn hơn virus đại hoang đại, đường kính 
khoảng 60 nm. 


7.1.2, Nuôi cấy 


Có thể nuôi cấy virus đại trên các tế bào nuôi tiên phát như: tế bào thận chuột 
đất tế bào xơ phôi gà và trên các tế bào thường trực như: tế bào vero, tế bào thận chuột 
đất BHK-21. Cũng có thể cấy vìrus vào phôi, vào túi lòng đỏ hay túi niệu đệm, của 
trứng gà ấp 7 ngày; và các động vật máu nóng như: chuột nhất, thỏ, chuột lang... 





62 





Virus dại chụp dưới kinh hiển vi điện từ 


7.1.3. Khả năng đề kháng 


Virus có thể bị bất hoạt bởi dung môi hoà tan lipid như: cther, naưi 
desoxycholat. trypsin, formalin. Ánh sáng mặt trời, tia cực tím nhanh chóng làm bất 
hoạt virus. Virus bị chết ở nhiệt độ 56°C trong 30 phút, ở 80°C sau 3 phút. Tuy vậy 
virus dại cũng bền vững ở môi trường có glycerol, phenol 0,5%. Với nhiệt độ -40°C 
trong các mẫu não, virus tồn tại vài tháng và ở -70°C có thể tồn tại hàng năm mà vẫn 
không mất tính chất gây bênh. 


7,2. Khả năng gây bệnh 


Virus dại chủ yếu gây bệnh ở động vật máu nóng như chó và mèo. Khi bị chó, 
mèo cắn virus truyền sang người qua vết cắn. 


Thời kỳ bệnh: thay đổi từ 1-3 tháng, nhưng cũng có trường hợp chỉ có 10 
ngày hoặc lâu tới 8 tháng. Thời kỳ ủ bệnh dài hay ngắn là tuỳ thuộc vào vị trí 
št cắn: vết cắn càng gần thần kinh trung ương, vết cắn càng sâu 
thì thời gian ủ bệnh càng ngắn. 








ỳ toàn phát: người bệnh bị kích thích trên mọi giác quan dẫn đến kết 
à sợ nước, sợ gió, sợ tiếng động và ánh sáng. Các cơ co thắt mạnh dẫn 
đến đau đớn, trong đầu bệnh nhân có cảm giác bị đè nén, sợ hãi, lo âu sau đó 
hưng phấn và cuối cùng đến giai đoạn liệt. Tất cả các bệnh nhân dại khi lên 
cơn đều bị chết trong tình trạng bị liệt cơ hô hấp và tuần hoàn. 








63 


7.3. Phòng bệnh và điều trị 


7.3.1. Phòng bệnh 


Cân tiêu diệt những động vật bị dại hoặc nghỉ đại. Trong số những động vật máu 
nóng thì chó là động vật bị nhiễm đại nhiều, mặt khác chó lại sống gần người do 


đó cần: 


Hạn chế nuôi chó. 
Nuôi chó phải xích hoặc nhốt không cho. chạy rông ra đường. 


Tiêm vacxin phòng dại cho chó, mèo mỗi năm 1 lần vào mùa xuân trước khi 
bệnh dại có thể phát triển mạnh. 


7.3.2, Điều trị dự phòng 


Đối với người bị chó dại cắn hoặc mèo dại cắn, cào chúng ta phải: 


Tiêm kháng huyết thanh chống dại (SAR) dưới da, phía trên vết cắn trong 
vòng 72 giờ với liều lượng 0,2-0,5 ml, tương đương với 40 đơn vị cho 1kg 
cân nậng. 


Sau đó 1-2 ngày, tiêm vacxin phòng đại. Tuỳ vacxin mà tiêm liều lượng khác 
nhau. 


Hiện nay có 2 loại vacxin phòng đại: 


Loại vacxin chết là Serple. 


Loại vacxin sống giảm độc lực như: Euenzalida và Verorab. 


7.3.3. Cách xử lý trường hợp bị chó nghỉ dại cắn 


Khi bị nghỉ chó đại cắn, chúng ta phải bình tĩnh thực hiện đầy đủ các bước sau: 


64 


'Nhốt chó lại cho an uống đây đủ, theo dõi trong vòng, 10 ngày. 

Xử lý vết cắn ở người bằng cách: rửa sạch vết thương bằng nước xà phòng 
đặc 20% hoặc dung dịch Bensal koniam clorua 20% hoặc dung dịch 
propiolacton 20%. Không khâu vết thương. Gây tê tại chỗ bằng Procain. 

Nếu vết cắn ở vào chỗ nguy hiểm (gần đầu, sâu) thì tiêm ngay huyết thanh 
kháng dại rồi tiếp tục tiêm vacxin phòng, dại. 

Nếu vết cắn bình thường (xa đầu, nông) thì theo đối chó: nếu sau 10 ngày 
chó vẫn sống, ăn uống bình thường, thì không cần tiêm vacxin; niếu trong 
vòng 10 ngày, chó bị chết thì phải tiêm huyết thanh và vacxin ngay. 

Trường hợp chó chạy mất tích, bị đánh chết hoặc bị chó con cắn thì phải 
tiêm huyết thanh và vacxin ngay vì dấu hiệu dại ở chó con không rõ ràng. 


TỰ LƯỢNG GIÁ 

* Trả lời ngắn gọn các câu hồi từ I đến 16 

1. Thành phần cấu trúc cơ bản của virus bao gồm: 
À... 
B... 

2. Ngoài thành phần cấu trúc cơ bản, ở một số virus còn có: 
A. 
B... 
&... 

3. Năm giai đoạn nhân lên của virus trong tế bào là: 
A... 
B. Xâm nhập vào bên trong tế bào 


4. Virus không có men....A.... m 
3- Vỏ capsid của virus thành phần cơ bản là 
6. Capsid của virus được cấu tạo từ các đơn vị 





7. Virus cúm có cấu trúc đối xứng....A. 





nucleic là.....B...... 
8. Virus viêm gan A có cấu trúc đối xứng.....A..... acid nucleic là....B....... 
9. Virus viêm gan B có cấu trúc đối xứng.....A..... acid nucleic là....B...... 


10. Ở người virus viêm gan A chủ yếu gây bệnh cho....A..... còn virus viêm gan 
B gây bệnh cho.....B....... 


11. HIV là tác nhân #ây nên ............ 

12. HIV có cấu trúc đối xứng....A.....acid nucleic l...H-a 

13. Virus Dengue là tác nhân gây nên bệnh ........ - 

14. Virus Dengue có cấu trúc đối xứng....A..... acid nuclejc là ....B...... 


l5. Virus viêm não Nhật Bản có cấu trúc đối xứng ...A.... acid nucleic 
là....B...... 


16. Virus đại có cấu trúc đối xứng... 





acid nucleic là....B....... 


65 


* Phân biệt đúng sai từ câu 17 đến câu 30 bằng cách đánh đấu Vvào ö Ð cho 
cầu đúng, ô Š cho câu sai 





TT Nội dung Đ bồ 
17 }J Virus chỉ chứa ADN hoặc ARN 








18 † Kích thước của virus được tính bằng đơn vị an 





19 | Thuốc kháng sinh không có tác dụng với virus 





20 | Virus có thể nhân lên bên ngoài tế bào cảm thụ 





21 | Phụ nữ có thai trong 3 tháng đầu, nếu bị nhiễm virus, thai có 
thể bị đị tật 

22_ | Khi nhiễm một 
nội bào 








virus tế bào có thể hình thành các tiểu thể 





23 | Virus cúm lây lan theo đường hô hấp ở mọi đổi tượng 





24 | Virus viêm gan A lây lan theo đường máu 
¬— 





25 | Virus viêm gan B lây lan theo đường máu 


26 | HIV có thể lây lan theo đường tình dục 











27 Không tiêm chích ma tuý là một biện pháp phòng lây nhiễm 











HIV 
28 | Virus Dengue lây lan đo muỗi Aedes : 








29 __† Virus viêm não Nhật Bản lây lan do muỗi Culex 




















30 | Virus dại chỉ gây bệnh ở trẻ em 





* Khoanh tròn vào chữ cái đầu ý trả lời đúng nhất cho các câu từ 31 đến 40 
31. Chức năng giữ cho virus có hình thái, kích thước ổn định là do: 
Á. Capsomer 
B. Acid nucleid 
€. Capsid 
D. Enzym cấu trúc 
E. Kháng nguyên virus 
32. Vỏ bao ngoài (envelop) có chức năng: 
A. Mang kháng nguyên đặc hiệu typ 
B. Ổn định hình thể virus 
C. Mang mật mã di truyền 
D. Truyền tin 


66 


3⁄3. Bệnh phẩm dùng để phân lập virus cúm là: 
A. Dịch tiết họng mũi 
B. Phân 
€. Nước não tuỷ 
D.Máu 
E. Đờm 
34. Bệnh phẩm dùng để phân lập virus viêm gan À là: 
A. Dịch tiết họng mũi 
B. Phân 
€. Nước não tuỷ 
D.Máu 
E. Đờm 
35. Bệnh phẩm dùng đề phân lập virus viêm gan B là: 
A,. Dịch tiết họng mũi 
B. Phân 
€. Nước não tuỷ 
D. Máu 
E. Đờm 
36. Bệnh phẩm dùng để chẩn đoán HIV là: 
A. Dịch tiết họng mũi 
B. Phân 
C. Nước não tuỷ 
D. Máu 
E. Đờm 
37. Bệnh phẩm dùng để phân lập virus Denguc là: 
A. Dịch tiết họng nũi 
B. Phân 
€. Nước não tuỷ 
D. Máu 
E. Đờm 
38. Bệnh phẩm dùng để phân lập virus viêm não Nhật Bản là: 
A. Dịch tiết họng mũi 


€7 


B. Phân 
€. Máu 
D.Mù 
E. Đờm 
39. Ở Việt Nam con vật thường truyền virus đại sang người là: 
A. Gà 
B. Chó 
C. Lợn 
D. Dơi 
40. Khi bị chó nghỉ đại cắn việc cần làm ngày là: 
A. Xử lý vết cắn 
B. Nhốt chó để theo dõi 
C. Tiêm huyết thanh kháng dại 
D. Tiêm vacxin dại 
E. Cho uống kháng sinh: 


Bài 5 


ĐẠI CƯƠNG KÝ SINH TRÙNG Y HỌC 


MỤC TIÊU 





ø Nêu được các khái niệm cơ bản dùng trong khoa học ký sinh trùng. 


2. Trình bày được những đặc điểm cơ bản về hình thái sinh thái của ký sinh 
trùng 


c}: Trình bày được đặc điểm ký vinh trùng và bệnh ký sinh trùng ở Việt Nam. 
4. Trình bảy tám tắt đặc điểm địch tế học ký sinh trùng ở Việt Nam. 


Š. Trình bày tóm tắt nguyên tắc và biện pháp phòng chống ký sinh trùng và 
bệnh ký sinh trùng 





Khoa học ký sinh trùng nghiên cứu về sinh vật ký sinh và hiện tượng ký sinh do 
chúng gây ra, phản ứng của Yật chủ, bệnh học ký sinh trùng, các yếu tố tác động tới ký 
sinh trùng và vật chủ, các quy luật địch tế liên quan, phòng chống ký sinh trùng và 
bệnh ký sinh trùng. Trong bài này chúng tôi chỉ nói về ký sinh trùng Y học 
1. HIỆN TƯỢNG KÝ SINH, KÝ SINH TRÙNG, VẬT CHỦ VÀ CHU KỲ 
†.1. Hiện tượng ký sinh 

Trong quá trình ký sinh, thức ăn mà ký sinh trùng chiếm rất khác nhau, có thể là 
thức ăn đang tiêu hóa hoặc thức an đã thành sinh chất của vật chủ như máu... 

1.2. Ký sinh trùng 

Là những sinh vật chiếm sinh chất của các sinh vật khác đang sống để tồn tại và 
phát triển. Thí dụ: giun móc hút máu ở thành ruột người. 

Tuỳ từng loại ký sinh trùng mà hiện tượng ký sinh có khác nhau: 


—__ Ký sinh trùng ký sinh vĩnh viễn: suốt đời sống trên/sống trong vật chủ. Thí 
đụ: giun đữa sống trong ruột người. 


—___ Ký sinh trùng ký sinh tạm thời: khi cần thức än/sinh chất thì bám vào vật chủ 
để chiếm sinh chất. Thí dụ: muỗi đốt người khi muỗi dói. 


Tuỳ vị trí ký sinh người ía còn chìa ra: 


— _ Nội ký sinh trùng: là những ký sinh trùng sống sâu trong cơ thể. Thí dụ: giun 
sán sống trong ruột người. 


69 


—_ Ngoại ký sinh trùng: là những ký sinh trùng sống ở da, tốc móng. Thí dụ: 
nấm sống ở da. 
Xét vẻ tính đặc hiệu ký sinh trên vật chú có thể chia ra: 
—_ Ký sinh trùng đơn thực: là những ký sinh trùng chỉ sống trên một loại vật 
chú. Thí dụ: giun đũa người (Ascaris tưnbricoides) chỉ sống trên người. 


—_ Ký sinh trùng đa thực: là những ký sinh trùng sống trên nhiều loại vật chủ 
khác nhau. Thí dụ: sán lá gan nhò (Cloworechis sinensis) có thể sống ở người 
hoặc mèo. 

~_ Ký sinh trùng lạc vật chủ: là những ký sinh trùng có thể sống trên vật chủ 
bất thường, như cá biệt người có thể nhiễm giun đũa lợn. 

Để tránh nhầm lẫn trong chẩn đoán cần phân biệt: 

—__ Ký sinh tùng thật: đó là ký sinh trùng ký sinh và gây bệnh. 


—_ Ký sinh trùng giả: sinh vật, chất thải (nhìn giống ký sinh trùng)... lẫn trong 
bệnh phẩm. 


1.3. Vật chủ 


Là những sinh vật bị ký sinh, nghĩa là bị ký sinh trùng chiếm sinh chất nhưng, 
cần phân biệt vật chủ chính và vật chủ phụ. 


—_ Vật chủ chính: là vật chủ mang ký sinh trùng ở giai đoạn trưởng thành hoặc 
có khả năng sinh sản hữu giới. Thí dụ: muối là vật chủ chính trong chu kỳ của ký sinh 
trùng sốt rét, người là vật chủ chính trong bệnh sán lá gan. 


— __ Vật chủ phụ: là vật chủ mang ký sinh trùng ở giai đoạn ấu trùng hoặc chưa 
trưởng thành. Thí dụ: cá mang ấu trùng của sán lá gan. 
Về mặt vật chủ còn có khái niệtt khác như: 

—_ Vật chủ trung gian: là vật chủ mà qua đó ký sinh trùng phát triển một thời 
gian tới một mức nào đó thì mới có khả năng phát triển ở người và gây bệnh 
cho người. Vật chủ trung gian có thể là vật chủ chính như muối trong chu kỳ 
của ký sinh trùng sốt rét, có thể là vật chủ phụ như muỗi trong chu kỳ của 
giun chỉ bạch huyết. 

Cần phân biệt vật chủ trung gian với sinh vật trung gian truyền bệnh, như ruồi 

nhà là sinh vật truyền rất nhiều mầm bệnh ký sinh tròng như giun sán, amíp. nhưng 
ruồi nhà chỉ là sinh vật trung gian truyền bệnh, không phải là vật chủ. 


1.4. Chư kỳ 


Là toàn bộ quá trình phát triển của ký sinh trùng từ giai đoạn non như trứng hoặc 
ấu trùng đến khi trưởng thành hoặc có khả năng sinh sản hữu giới. 


Tuỳ từng loại ký sinh trùng mà chu kỳ có thể khác nhau, từ đơn giản đến phức 
tạp/qua một hay nhiều vật chủ, nhưng khái quát chúng ta có thể chia thành 2 loại: 


70 


—_ Chu kỳ đơn giản: là chu kỳ chỉ cần một vật chủ. 7í đụ: chu kỳ của giun đũa 
người (Ascaris iumbricoides) chỉ có một vật chủ là người. 

—_ Chu kỳ phức tạp: là chu kỳ cần từ 2 vật chủ trở lên mới có khả năng khép kín 
chu kỳ. Thí dụ: chu kỳ của ký sinh trùng sốt rét cắn 2 vật chủ là người và 
muỗi có khả năng truyền bệnh sốt rét. 

Ngoài ra một số loại chu kỳ cần phải có giai đoạn phát triển ngoại cảnh / ngoại 

giới, như chu kỳ của giun đữa, giun tóc, giun móc... 

Để nhìn tổng thể ta có thể phân hâu hết các loại chu kỳ thành 5 loại như sau: 

— Kiểu chu kỳ I: thí dụ chu kỳ của giun đũa (Ascariš fiưnbricoides), giun tóc 
(Triciuuts trichuira). 

—_ Kiểu chu kỳ 2: thí dụ chu kỳ của sán lá gan nhỏ (Clonorchis sinensis). sán lá 
phổi (Paragonimus westermani), sắn dây (Taenia) ... 

— Kiếu chu kỳ 3: thí dụ chu kỳ của sán máng (Sckiøsowa), sán lá ruột 
(Fasciolepsis buskì).... 


—__ Kiểu chu kỳ 4: thí dụ chu kỳ của trùng roi đường máu (Ï7ypanosoma cr1zi). 


—__ Kiểu chu kỳ 5: thí dụ chu kỳ của giun chí, ký sinh trùng sốt rét. 

Ngoài ra còn một kiểu chu kỳ đặc biệt, đơn giản nhất là ký sinh trùng chỉ ở vật 
chủ và đo tiếp xúc sẽ sang một vật chủ mới: thí dụ như ký sinh trùng ghẻ lây do tiếp 
xúc, trằng roi âm đạo lây qua giao hợp. 





“=...... x 
—T- Vật chủ trung gian Ngoại giới _®—| 


3 


l4 - Ngoại giới 'Vật chủ trung gian | Ngoại giới 


4 [_ vạmm | 
Ngoại giới Vật chủ 
lun Là bu | — trung gian + 





























Vật chủ trung gian 


Các kiểu chu kỳ của ký sinh trùng 


7I 


2. ĐẶC ĐIỂM CỦA KÝ SINH TRÙNG 
2.1. Đặc điểm hình thể và cấu tạo cơ quan 
2.1.1. Hình thể kích thước 
—_ Kích thước: thay đổi tuỳ theo loại, tuỳ theo giai đoạn phát triển. 
—__ Hình thể: cũng khác nhau tuỳ từng loại và tuỳ từng giai đoạn phát triển. 


— _ Màu sắc ký sinh trùng có thể thay đổi tuỳ thuộc vào vị trí ký sinh và môi trường. 





Hình thể ký sinh trùng sốt rét Hình thể sản dây 


2.1.2. Cấu tạo cơ quan: do biến hóa qua nhiều niên đại nên cấu tạo của ký sinh 
trùng thay đổi để thích nghỉ với đời sống ký sinh. 

Những bộ phận khóng cẩn thiết dã thoái hóa hoặc biến đi hoàn toàn như giun đũa 
không có cơ quan vận dộng. Nhưng một số cơ quan thực hiện chức năng tìm vật chủ, 
bám vào vật chủ, chiếm thức ăn của vật chủ rất phát triển như bộ phận phát hiện vật chủ 
của muỗi, ấu trùng giun móc (hướng tính)... Cơ quan sinh sản cũng rất phát triển. 


2.2. Đặc điểm sinh sản 


Ký sinh trùng có nhiều hình thức sình sản phong phú, sinh sản nhanh và sinh 
sản nhiều. Các hình thức 7 các kiều sinh sản của ký sinh trùng: 

—_ Sinh sản vò giới: từ một ký sinh trùng nhân và nguyên sinh chất phân chia, 
số lượng phân chia nhiều ít tuỳ từng loại ký sinh trùng để tạo ra những ký sinh trùng 
mới. Thí dụ sinh sản của amip, trùng roi, ký sinh trùng sốt rét. 


V2 


~_ Sinh sản hữu giới: có nhiều loại sinh sản hữu giới như: 





+ Sinh sản lưỡng giới: thí dụ sán lá gan, sắn dây... có thể thực hiện giao hợp 
chếo giữa hai bộ phận sinh dục đực và cái trên một cá thể. 
+ Sinh sản hữu giới giữa cá thể đực và cá thể cái: như giun đũa, giun tóc... 
Việc ký sinh trùng sình sản rất sớm, rất nhanh, rất nhiều là một trong những 
nguyên nhân gây ô nhiễm nằm bệnh, tảng khả năng nhiễm và tái nhiễm mầm bệnh ký 
sinh trùng cho người và động vật. 


2.3. Đặc điểm sống, phát triển và phân bố của ký sinh trùng 
—_ Đời sống và phát triển của ký sinh trùng cũng như mọi sinh vật khác liên 


quan mật thiết tới môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, các quần thể sinh 
vật khác. 





—_ Tuổi thọ của ký sinh trùng rất khác nhau, có loại chỉ sống một vài tháng như 
giun kim, có loại sống hàng năm như giun tóc, giun móc, sán dây. 


—_ Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng tới sự sống, phát triển và phân bố của ký sinh 
trùng: 


+ Sinh địa cảnh, thổ nhưỡng. 

+ Thời tiết khí hậu, 

+ Quần thể và lối Sống của con người đều có ảnh hưởng quan trọng tới ký 
sinh trùng và bệnh. ký sinh trùng. 


l 3. PHÂN LOẠI KÝ SINH TRÙNG 
3.1. Ký sinh trùng thuộc giới động vật 
3.1.7. Đơn bảo (Protozoa) 
—_ Cử động bằng chân giả (Rhizopoda): các. loại amip.. 
—_ Cũ động bằng roi (Elagellata): các loại trùng roi. 
—_ Cử động bằng lòng (Cifiaia); trùng lông Öa14/i4itm coli, 
— _ Không có bộ phận vận động: trùng bào tử (Šporozoa) 
3.1.2. Đa bào (Metazoaire) 
—_ Giun sán. 
—_ Chân đết (tiết túc) (Arthropoda). 


3.2. Ký sinh trùng thuộc giới thực vật: nấm ký sinh 


73 


4. KÝ SINH VÀ BỆNH KÝ SINH TRÙNG 
4.1. Các yếu tố ảnh hưởng tới hiện tượng ký sinh và bệnh ký sinh trùng 


Trong quá trình sống ký sinh trên vật chủ bao giờ cũng có tác động, phản ứng 
qua lại giữa ký sinh trùng và vật chủ. Tác động này tuỳ thuộc vào: 


—_ Loại ký sinh trùng. 

— _ Số lượng ký sinh trùng ký sinh. 

—_ Tính di chuyển của ký sinh trùng. 

—_ Phản ứng của vật chủ chống lại hiện tượng ký sinh. 
4.2. Tác hại của ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng 
4.2.1. Tác hại về dinh dưỡng, sinh chất 


Sinh vật sống ký sinh đồng nghĩa với vật chủ bị mất sinh chất. Múc độ mất sinh 
chất của vật chủ tuỳ thuộc vào: 


—_ Kích thước, độ lớn của ký sinh trùng. 

— _ Số lượng ký sinh trùng ký sinh. 

—__ Loại sinh chất, thức ăn mà ký sinh trùng chiếm. 

— _ Phương thức chiếm thức än của ký sinh trùng. 

—_ Tuổi thọ của ký sinh trùng. 
Rối loạn tiêu hóa do hiện tượng ký sinh (như trường hợp bị giun kìm). 

~_ Độc tố của ký sinh trùng gây nhiễm độc cơ quan tiêu hóa tạo huyết (giun 
móc). 

4.2.2. Tác hại tại chỗ, tại vị trí ký sinh 

—__ Gây đau, viêm loét như giun tóc, giun mốc... 

— _ Gây dị ứng. ngứa như muỗi, dĩn đốt. 

—_ Gây tắc như giun đũa, sán lá gan trong ống mật, giun chỉ trong bạch huyết. 


— _ Gây chèn ép, kích thích tại chỗ và lan toả như ấu trùng sán lợn ... 


4.2.3. Tác hại do nhiễm các chất gây độc 


Trong quá trình sống ký sinh và phát triển trên vật chủ, ký sinh trùng có nhiều 
quá trình chuyển hóa. Sản phẩm của quá trình này có thể gáy viêm, phù nề, dị ứng, 
nhiễm độc tại chỗ hoặc toàn thân. Như có người nhiễm giun đũa tuy ít nhưng rất đau 
bụng và ngứa do một số chất (Ascaron) từ giun đũa tiết ra. Chất độc của giun móc có 
thể ức chế cơ quan tạo huyết ở tuỷ xương. 


14 


4.2.4. Tác hại trong việc vận chuyển mầm bệnh 


Ký sinh trùng vận chuyển mầm bệnh từ bền ngoài vào cơ thể vật chủ, thí dụ ấu 
trùng giun mốc, giun lươn khi xâm nhập qua đa có thể mang theo nhiêu vi khuẩn 
ở ngoại cảnh gây viêm nhiễm tại chỗ hoặc ấu trùng mang theo vi khuẩn vào mạch 
máu. mô... 

4.2.5. Tác hại làm thay đổi các thành phần, bộ phận khác của cơ thế 


Nhiều biến chứng có thể gặp trong các bệnh đo ký sinh trùng, như thay đổi các 
chỉ số hóa sinh, huyết học (trong bệnh sốt rét). Làm dị đạng cơ thể như bệnh gian chỉ. 
Gây động kinh như bệnh ấu trùng sán dây lợn. 


42.6. Gây nhiều biến chứng nội ngoại khoa khác 
Ấp xe gan do amip, giun chui ống mật, giun chui vào ổ bụng,... 

4.3. Hội chứng ký sinh trùng 

—_ Hội chứng thiếu, suy giảm dinh dưỡng do ký sinh trùng. 

—_ Hội chứng viêm do ký sinh tràng. 

—_ Hội chứng nhiễm độc do ký sinh trùng. 

—_ Hội chứng não - thần kinh do ký sinh trùng. 

—__ Hội chúng thiếu máu do ký sinh trùng. 

~_ Hội chúng tăng bạch cầu ưa acid do ký sinh trùng. 


4.4, Diễn biến của hiện tượng ký sinh, bệnh ký sinh trùng l 
Khi hiện tượng ký sinh mới xẩy ra thường là có phản ứng mạnh của vật chủ 


chống lại ký sinh trùng và phản ứng tự vệ của ký sinh trùng để tồn tại. Những diễn 
biến này có thể có những hậu quả sau: , 

—_ Ký sinh trùng chết. 

—_ Ký sinh trùng tồn tại nhưng không phát triển. 


—_ Ký sinh trùng phát triển hoàn tất chu kỳ hoặc một số giai đoạn của chủ kỳ và 
tiếp tục phát triển trong cơ thể vật chủ. 


—_ Vật chủ bị ký sinh không bị bệnh hoặc chưa biểu hiện bệnh hoặc bị bệnh 
(nhẹ, nặng hoặc có thể tử vong). 
4.5. Đặc điểm chung của bệnh ký sinh trùng 
Ngoài những quy luật chung của bệnh học, như có thời kỳ ủ bệnh, thời kỳ bệnh 


phát, thời kỳ bệnh lui và sau khi khỏi bệnh, bệnh ký sinh trùng còn có một số tính 
chất riêng. 


T5 


_ Diễn biến dân đần, tuy nhiên có thể có cấp tính và ác tính. 
—_ Gây bệnh lâu dài. 


—_ Bệnh thường mang tính chất vùng (vùng lớn hoặc nhỏ) liên quan mật thiết 
với các yếu tố địa lý, thổ nhưỡng.. 


—__ Bệnh ký sinh trùng thường gắn chặt với điều kiện kinh tế - xã hội. 
—_ Bệnh có ảnh hưởng rõ rệt của văn hóa - tập quán - tín ngưỡng - giáo dục. 


—_ Bệnh có liên quan trực tiếp với Y tế và sức khỏe công cộng. 


* 6. CHẨN ĐOÁN BỆNH KÝ SINH TRÙNG 


Trong Ngành Ký sinh trùng người ta áp dụng nhiều biện pháp, phương, pháp 
nhằm chẩn đoán bệnh cho một cá thể hoặc chẩn đoán vấn để ký sinh trùng cho một 
cộng đồng. 


5.1. Chẩn đoán lâm sàng 


Nhìn chung rất nhiều bệnh ký sinh trùng không thể dựa vào triệu chứng lâm sàng 


để chẩn đoán xác định, các triệu chứng lâm sàng chỉ có tính định hướng. 
5.2. Chẩn đoán xét nghiệm 

Để xác định chắc chấn có nhiềm không và nhiễm loại ký sinh trùng nào trong 
tuyệt đại đa số trường hợp là phải dùng xét nghiệm. 

—__ Bệnh phẩm để xét nghiệm: 


TTuỳ theo vị trí ký sinh, đường thải của ký sinh trùng mà lấy bệnh phẩm cho thích 
hợp. Thông thường để xét nghiệm tìm con ký sinh trùng (trưởng thành hoặc ấu trùng) 
có các loại bệnh phẩm sau: 


+ Phân: khối lượng lấy, vị trí lấy, thời gian lấy... là tuỳ từng trường hợp. 


+ Máu: có thể tìm trực tiếp ký sinh trùng trong máu hoặc gián tiếp qua các 
phản ứng huyết thanh học để chẩn đoán các bệnh ký sinh trong máu, mô. Thời gian lấy 
máu, vị trí lấy máu, khối lượng máu lấy, lấy máu làm tiêu bản ngay hay để lấy huyết 
thanh là tuỳ chỉ định cụ thể. 


+ Tủy xương: cũng có thể được lấy để tìm ký sinh trùng sốt rét khi cần thiết. 


+ Mô: một số ký sinh trùng sống trong mô. như ấu trùng sắn dây, ấu trùng 
gìun xoắn... nên mỏ là một bệnh phẩm quan trọng để chẩn đoán các bệnh này. 


+ Dịch và các chất thải khác: 
* Nước tiểu: trong nước tiểu có thể tìm thấy ấu trùng giun chỉ, sán mắng... 
* Đồm: tìm trứng sán lá phổi, nấm. 


*- Dịch tá tràng: tìm trứng sán lá gan... 


76 


* Dịch màng phổi: tìm amip (trường hợp áp xe 8an do amip vỡ vào màng phổi) 
+ Các chất sừng: tóc, móng, da, lòng... để tìm nấm, 


bệnh ấu trùng sán dây lợn, Xết nghiệm tuỷ đồ(trong bệnh sốt TÉt, giun móc)... 
5.3. Chẩn đoán dịch tễ học, vùng 


Do đặc điểm ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng liên quan mật thiết tới môi 
trường tự nhiên và môi trường xã hội, các yếu tố địa lý, kinh tế - xã hội phong tục 
tẬP quán, hành vị... nên việc phân tích các đặc điểm trên là rất cần thiết cho việc 
chẩn đoán cá thể và nhất là chẩn đoán cho một cộng đồng, một vùng lãnh thổ hẹp 
hoặc rộng, 

Ngoài chấn đoán Xác định bệnh ký sinh trùng Ở người, còn cẩn tìm ký sinh trùng 
Ở vật chủ trung gian, ở môi trường, ở ngoại cảnh... các mẫu vật có thể là Vật chủ trung 
gian (tôm, Cua, cá), sinh vật trưng gian (ruồi nhặng, thực Vật thuỷ sinh), nước (nước 
Sạch, nước thải), thực phẩm, đất bụi... 


8. ĐIỀU TRỊ BỆNH KÝ SINH TRÙNG 


Các phương pháp điều trị bệnh ký sinh trùng: điều trị đặc hiệu, điều trị toàn diên, 
điều trị cá thể, điều trị hàng loại, điều trị tại cơ sở y tế, điều trị tại cộng đông. 


Điều trị phải kết hợp với chống tái nhiễm 
?. DỊCH TẾ HỌC BỆNH KÝ SINH TRÙNG 


Nghiên cứu địch tễ liên quan là một trong những nội dung quan trọng nhất của 
ký sinh trùng học nhất là trong phòng chống bệnh ký sinh trùng, 


7.1. Nguồn chứa / mang mầm bệnh 
Mầm bệnh có thể CÓ trong vật chủ, Sinh vật truyền bệnh, các ở bệnh hoang dại, 


Xắc sức vật, phân, chất thải, đất, nưỚC, rau cỏ, thực phẩm... 
#.2. Đường ký sinh trùng thải ra môi trường hoặc vào vật khác 
Ký sinh trùng ra ngoại cảnh, môi trường hoặc vào. vật chủ khác bằng nhiều cách. 


—_ Qua phân như nhiều loại giun sán (giun đũa, giun tóc, giun mốc...) 
—__ Qua chất thải nhự đờm (sản lá phổi), 


ti 


Qua da như nấm gây bệnh hác lào SH 
Qua máu, từ máu qua sinh vật trung gian như ký sinh trùng sốt rét, giun chỉ. 


Qua dịch tiết từ vết lở loét như ấu trùng giun chỉ Ónefiocerca voÏUHÌus, qua 
súc vật như sán Echinococcus granulosus. 


Qua nước tiểu nhự trứng sán máng Šhistosoma #taematobium. 


7.3. Đường xâm nhập của ký sinh trùng vào vật chủ, sinh vật 


Ký sinh trùng vào cơ thể vật chủ bằng nhiều đường khác nhau. 


Đường tiêu hóa qua miệng. Hầu hết mầm bệnh giun sán, đơn bào đường tiêu 
hóa đều vào cơ thể qua miệng như giun đũa, giun tóc, sán lá gan, amjp... 


Đường tiêu hóa qua hậu môn như ấu trùng giun kim. 

Đường da rồi vào máu như ký sinh trùng sốt rét, ấu trùng giun chỉ... 

Đường da rồi ký sinh ở da hoặc tổ chức dưới da như nấm da, ghẻ 

Đường hô hấp như nấm hoặc trứng giun. 

Đường nhau thai nhự bệnh Toropiasma ondii bẩm sinh hoặc ký sinh trùng 
SỐ rết. 


Đường sinh dục như trùng roi Trichomonas vaginalis. 


T.4. Khối cảm thụ 


78 


Khối cảm thụ là mỘt trong các mắt xích có tính quyết định trong dịch tễ học 
bệnh ký sinh trùng. 


Tuổi: hầu hết các bệnh ký sinh trùng mọi lứa tuổi có thể nhiễm như nhau, 





Giới: nhìn chung cũng không có sự khác nhau về nhiễm ký sinh trùng do 


giới trừ một vài bệnh như trùng roi âm đạo Trìchomonas vaginalis thì nữ 
nhiễm nhiều hơn nam một cách rõ rệt. 

Nghề nghiệp: do đặc điểm ký sinh trùng liên quan mật thiết với sinh địa 
cảnh tập quán... nên trong bệnh ký sinh trùng thì tính chất nghề nghiệp rất rõ 
rệt ở một số bệnh. Như sốt rết ở người làm nghề rừng, khai thác mỏ ở vùng 
Từng núi. Giun móc ở nông dân trồng hoa, rau màu, 





Cơ địa: tình trạng cợ địa / thể trạng của mỗi cá thể cũng có ảnh hưởng tới 
nhiễm ký sinh trùng nhiều hay ít, 

Khả năng miễn dịch: trừ vài bệnh còn nhìn chung khả năng tạo miễn dịch 
của cơ thể chống lại sự nhiễm trong các bệnh ký sinh trùng không mạnh mẽ, 
không chác chắn, Tuy nhiên, người bị nhiễm HIV/ AIDS đễ bị nhiễm trùng 
cơ hội Toxoplasma §ondii, nấm Aspergilius SD. 


7.5. Môi trường 


Môi trường (đất, nước, thổ nhưỡng, khu hệ động vật, khu hệ thực vật, không 
khí...) đều ảnh hưởng quan trọng dến sự phát triển của ký sinh trùng và bệnh ký sinh 
trùng. Nhìn chung khung cảnh địa lý và thổ nhưỡng phong phú, khu hệ động - thực vật 
phát triển thì khu hệ ký sinh trùng phát triển. 


Ngoài mi trường tự nhiên thì môi trường do con người tạo ra như bản làng, đô 
thị, đường giao thông, công trình thuỷ lợi, rác và phế thải, khu công nghiệp... cũng có 
ảnh hưởng rất lớn tới mật độ và phân bố của ký sinh trùng. 


7,6. Thời 





iết khí hậu 


Là những sinh vật, lại có thể có những giai đoạn sống và phát triển ở ngoại cảnh 
hoặc sống tự đo ở ngoại cảnh nên k sinh trùng chịu tác động rất lớn của thời tiết khí 
hậu. Nhìn chung khí hậu nhiệt đới, bán nhiệt đới, nóng ẩm, mưa nhiều thì khu hệ ký 
sinh trùng phong phú, bệnh ký sinh trùng phổ biến. 





7.7. Các yếu tố kinh tế - văn hóa - xã hội 
Có thể nói rất nhiều bệnh ký sinh trùng là bệnh xã hội, bệnh của người nghèo, 
bệnh của sự lạc hậu, bệnh của mê tín - đị đoan. 


Kinh tế, văn hóa, nền giáo dục, phong tục - tập quán, dân trí, giao thông, hệ 
thống chính trị, hệ thống y tế, chiến tranh - hoà bình, mức ổn định xã hội ...đều có tính 
quyết định đến ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng. 





7.8. Tình hình ký sinh trùng ở Việt Nam 


Việt Nam nằm trong vùng nhiệt đới với khá đẩy đủ vẻ đặc điểm địa hình thời 
tiết, khí hậu nhiệt đới, khu hệ động thực vật rất phong phú.... về mặt kính tế - xã hội 
cũng chỉ là nước đang phát triển, đân trí nói chung còn thấp ở nhiều hô phận dân 
chúng, phong tục tập quán ở nhiều vùng còn lạc hậu nên nhìn chung ký sinh trùng và 
nhiều bệnh ký sinh trùng vẫn còn rất phổ biến. 

Việt Nam có hầu hết các loại ký sinh trùng đã được mô tả trên thế giới, mức phố 
biến khác nhau. Hàng đâu là các bệnh giun sán: giun đũa, giun móc, giun tóc, giun 
kim, sán lá gan, sán dây, sán lá phổi, giun chỉ. Khoảng 70 - 80% người dân nhiễm ít 
nhất một loại giun sán nào đó. Hai phần ba diện tích đất đai, trên một phần ba đân số 
nằm trong vùng sốt rét lưu hành làm cho nước ta nằm trong vùng sốt rét nặng của thế 
giới, hàng năm vẫn còn rất nhiều người bị bệnh sốt rét. Các bệnh đơn bào như amip, 
trùng roi đường tiêu hóa và sinh dục cũng phổ biến tại một số nơi. 


8. PHÒNG CHỐNG KÝ SINH TRÙNG VÀ BỆNH KÝ SINH TRÙNG 
8.1. Nguyên tắc 
— Phòng chống trên quy mô rộng lớn, vì đa số là bệnh xã hội, phổ biến, nhiều 


người mắc, để lây lan, 


79 


8.2. 


80 


Phòng chống trong thời gian lau đài, có các kế hoạch nối tiếp nhau, vì các 
bệnh ký sinh trùng thường kéo dài, tái nhiễm liên tiếp. 


Kết hợp nhiều biện pháp. 


Lông ghép việc phòng chống bệnh ký sinh trùng với các hoạt động / các 
chương trình, các địch vụ y tế sức khỏe khác. 


Xã hội hóa công việc phòng chống, lôi cuốn cộng đồng tự giác tham gìa. 


Kết hợp phòng chống bệnh ký sinh trùng với việc chăm sóc sức khỏe ban 
đâu, nhất là ở tuyến cơ SỞ. 


Lựa chọn vấn đề ký sinh trùng ưu tiên để giải quyết trước. 


Phòng chống bệnh ký sinh trùng ở người kết hợp chặt chế với phòng chống 
bệnh ký sinh trùng thú y - VẬt nuôi và chống ký sinh trùng ở môi trường. 


Biện pháp chủ yếu 


Diệt ký sinh trùng: phát hiện và điểu trị triệt để cho những người bệnh và 
những người mang ký sinh trùng. Diệt ký sinh trùng ở vật chủ trung gian 
hoặc ở sinh vật trung gian truyền bệnh. Diệt ký sinh trùng ở ngoại cảnh bằng 
nhiều biện pháp (lý học, cơ học, sinh học, hóa học, thuỷ học...)- 


Làm tan vỡ / cắt đứt chu kỳ của ký sinh trùng. 
Chống ô nhiễm mắm bệnh ở ngoại cảnh. 

Quản lý và xử lý phân. 

Phòng chống côn trùng đốt. 

Chỉ dùng nước sạch, thực phẩm “sạch” để ăn uống. 
Vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh tập thể. 
Kiểm tra sát sinh chật chế 


Giáo dục sức khỏe để thay đổi hành vi có hại cho sức khỏe, tạo hành vi có 
lợi cho sức khỏe (như không ân gỏi cá. không dùng phân tươi để tưới bón 
cây trồng, không ăn tiết canh, ngủ màn...). 


Phát triển kinh tế - xã hội. 
Nâng cao trình độ giáo dục và dân trí. 
Phát triển mạng lưới y tế công cộng tới tận thôn bản. 


TỰ LƯỢNG GIÁ 
* Trả lời ngắn các câu hồi từ 1 đến 18 
1. Hiện tượng ký sinh là 
A. 
B. 
% 2. Về vị trí ký sinh, người ta chia ký sinh trùng làm 2 loại 
A. 
B. 
3. Ký sinh trùng là những (a)... , sống nhờ vào sinh vật khác (b)... 
4. Vật chủ là những sinh vật... 


5. Vật chủ chính là những sinh vật mang ký sinh trùng Ở giải đoạn (4)... hoặc 
(@)... 


6. Vật chủ phụ là những sinh vật mang ký sinh trùng ở giai đoạn (a)... hoặc 
(b).. 


7. Ký sinh trùng vĩnh viễn là ký sinh trùng bám vào vật chủ... 
8. Ký sinh trùng tạm thời là ký sinh trùng bám vào vật chủ. 


9. Chu kỳ là quá trình (a)... qua những giai đoạn khác nhau kể từ (b)... hoặc 
(c)... đến khi ký sinh trùng (d) hoặc (e)... 


10. Hai hình thức sinh sản của ký sinh trùng : 
A- 
b. 


11. Hai biện pháp cơ bản trong phòng chống ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng 
là: 


A. 
B. 


12. Ba nguyên tắc chủ đạo trong phòng chống ký sinh trùng và bệnh ký sinh 
trùng là: 


A. 
B 
Œ: 
13. Về tính đặc hiệu ký sinh trên vật chủ, người ta chia ký sinh trùng làm 2 loại: 
A. 
B. 


81 


14. Về phương diện thời gian, người ta chia ký sinh trùng làm 2 loại: 
A. 
B, 
15. Giun sán. đơn bào là loại ký sinh trùng thuộc giới... 
16. Nấm là loại ký sinh trùng thuộc giới... 
17. Kiểu chu kỳ dưới đây thuộc loại chủ kỳ... 
Người &@———= k Ngoại cảnh 
ˆ #Phân biệt đúng / sai cho các câu từ 19 đến 30 bằng cách đánh dấu Vvào 
cột Ð cho câu đúng, cột S cho càu sai 





Đ S 





18. Khu hệ của ký sinh trùng phụ thuộc vào môi trường. 








19. Bệnh ký sinh trùng thường kéo dài. | 
20. Bệnh ký sinh trùng chỉ diễn biến âm thâm. | 


21. Bệnh ký sinh trùng không mang tính chất xã hội. 








22. Trình độ vàn hóa liên quan tới bệnh ký sinh trùng. Ì 
23. Cơ quan sinh sản của ký sinh trùng rất phát triển. Ị 
24. Cơ quan vận động của ký sinh trùng, rất phát triển. 











25. Cơ quan tìm vật chủ của ký sinh trùng rất phát triển. 
26. 
27. Ký sinh trùng có thể gây suy dinh dưỡng. 





Vật chủ trung gian đều là vật chủ phụ. 








28. Mọi sinh vật mang ký sinh trùng là vật chủ. 

















29. Chu kỳ càng đơn giản bệnh càng phổ biến. 





* Chọn một cáu trả lời đúng nhất cho các câu từ 30 đến 38 bàng cách 
khoanh tròn vào chữ cái đầu câu thích hợp 


30, Vật chủ trung gian có thể là: 
A. Vật chủ chính. 
B. Vật chủ phụ 
€. Sinh vật trung gian truyền bệnh. 
D. Cả A và B đều đúng. 
31. Bệnh ký sinh tràng phổ biến nhất ở Việt Nam: 
A. Bệnh sốt rét. 


82 


32. 


34. 


35. 


36. 


B. Các bệnh giun sán. 

C. Bệnh amip. 

D. Bệnh trùng roi. 

'Tác hại hay gập nhất do ký sinh trùng gây ra: 
Á. Thiếu máu. 

B. Đau bụng. 

€. Mất sinh chất. 


D. Biến chứng nội khoa. 


. Vật chủ chính là vật chủ mang ký sinh trùng: 


A.Ö giai đoạn trưởng thành. 

B.Ở giai đoạn ấu trùng. 

€. Có khả năng sinh sản vô giới. 

D. Có khả năng sinh sản hữu giới. 

E. Cả A và D đều đúng. 

Vật chủ phụ là vật chủ mang Ký sinh trùng: 
A. Ö giai đoạn trưởng thành. 

B. Ổ giải đoạn ấu trùng. 

C. Có khả năng sinh sản vô giới. 

D. Có khả năng sinh sản hữu giới. 

E. Cả B và C đều đúng. 

Đường xâm nhập của ký sinh trùng vào vật chủ: 
A. Đường tiêu hóa. 

B. Đường đa 

C. Đường hô hấp. 

D. Đường sinh dục. 

E. Chỉ A và B đúng. 

F. A, B. C, D đều đúng. 

Đường ký sinh trùng thải ra môi trường hoặc vào vật khác: 
A. Qua phân. 

B. Qua đờm. 

C. Qua máu. 


83 


D. Qua nước tiểu. 
E. Chi A và B dúng. 
E. Tất cả A. B, C, D đều đúng, 
37. Các yếu tố ảnh hưởng tới dịch tễ học ký sinh trùng: 
A. Khối cảm thụ. 
B. Môi trường. 
€. Thời tiết khí hậu. 
Ð. Kinh tế, xã hội, văn hóa, 
E. Chỉ A và B đúng. 
E. Tất cá A, B, C, D đều đúng. 
38. Các tác hại của ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng: 
A. Chiếm chất dinh dưỡng, sinh chất. 
B. Tác hại tại vị trí ký sinh (đau, viêm, tắc...) 
€. Gây độc. 
D. Gây nhiễm trùng. 
E. Chỉ A và B đúng. 
F. Tất cả A, B, C, D đều đúng, 


Bài 6 


MỘT SỐ LUẠI KÝ SINH TRÙNG BƯỜNG RUỘT 
THƯỜNG GẶP Ứ VIỆT NAM 


MỤC TIỂU 





1. Mô tả ché kỳ của một số loại ký sinh trùng đường ruột thường gấp ở Việt 
Nam. 


4. Trình bày tác hại của một số loqi ký sinh trừng đhường ruột thường sặp Việt 
Nam 


Mô tả dược đặc điểm địch tẾ học của một số loqi ký sinh t tìng đường ruột 
thường gặp ở Việt Nam. 


4. Ni được phương pháp chấn đoán một số loại ký sinh trùng đường ruột 
thường gặp ở Việt Nam 


“¬ 


- Trình bày được các nguyên tắc và các biện pháp phòng chống mọt Sở bệnh 


Âý sùtlt trùn '@ đường ruột thường gặp ở Việt Nam. 








Ký sinh trùng đường ruột là những loại ký sinh trùng phổ biến nhất ở Việt Nam. 
Trong bài này chỉ trình bày một số loại ký sinh trùng đường ruột phổ biến và Bây 
nhiều tác hại 


1. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC 
†.1. Vị trí ký sinh 


Mỗi loại ký sinh trùng nói chung thường ký sinh ở một số cơ quan, một số bộ 
phận nhất định của cơ thể vật chủ. 7¿/ đ„- 

~_ Ký xinh ở tá tràng: giun móc/giun mỏ, 

—_ Ký sinh ở ruột non: giun đũa, sán dây lợn và sán đây bò trưởng thành. 


—_ Ký sinh ở ruột già, Vùng manh tràng: giun tốc, giun kìm. 





—_ Ký sinh ở góc hỏi manh tràng, đại tràng Sigma và trực trằng: a míp (Eamoeba 
hixtolyticd). 


1.2. Đường xâm nhập của mầm bệnh 


Mảm bệnh là các trứng giun sán, nang ấu trùng, bào nang xâm nhập vào cơ thể 
người bằng nhiều con đường khác nhau một cách chử động hoặc. thụ động. 


85 





~_ Qua đường tiêu hóa: xâm nhập vào cơ thể người một cách thụ động qua con 
đường ăn uống. 


+ Người bị nhiễm giun đũa, giun tốc. giun kim, bào nang a míp, ấu trùng 


sán dây lợn... do án phải trứng có mang ấu trùng có lẫn trong rau hoặc 
uống nước lã cố trứng mang ấu trùng hoặc thức ăn bị ô nhiễm trứng giun 
sán qua gió bụi, ruồi nhậng... 


+ Người mắc sán dây lợn hoặc sán dây bò trưởng thành do ăn phải thịt lợn 
hoặc thịt bò có chứa nang ấu trùng sán dây lợn hoặc nang ấu trùng sấn 
đây bò chưa được nấu chín đưới mọi hình thức. 


—_ Xâm nhập vào cơ thể người một cách chủ động: người bị nhiễm giun móc / 
mỏ là do ấu trùng của giun móc / mỏ xuyên qua da của vật chủ. 


—_ Xâm nhập qua tay bẩn vào miệng: trứng giun kim. 
1.3. Đường thải mầm bệnh ra môi trường 


Mắm bệnh của ký sinh trùng đường tiêu hóa được thải ra khỏi vật chủ theo 
đường tiêu hóa qua phân, từ phân được thải ra ngoại cảnh, phân tấn vào môi trường 
đất. nước... 


1.4. Đặc điểm sinh sản 


Tuỳ theo loại ký sinh trùng mà có những hình thức sinh sản khác nhau. Các loại 
giun sán ký sinh đường ruột thường có hình thức sinh sản hữu giới, Đơn bào thường 
sinh sản vô giới. Các loại giun sán đường. ruột thường sinh sản với số lượng rất lớn. Thí 
đụ, trong một ngày: 


—_ Một giun đũa cái có thể đẻ tới 200.000 trứng. 

~ Một giun móc cái có thể đẻ tới 10.000 - 25.000 trứng. 

—_ Một giun mỏ cái có thể đẻ tới 5.000 - 10.000 trứng. 

~ Một giun tóc cái có thể đẻ tới 2.000 trứng. 

~ Một giun kim cái có thể đẻ từ 4.000 - 16.000 trứng 

Các loại giun sán ký sinh đường ruột sinh sản nhanh và nhiều là một trong những, 
nguyên nhân gây ð nhiễm mầm bệnh ở ngoại cảnh, tăng khả năng nhiễm và tái nhiễm 
mắm bệnh gìun sán đường ruột cho người. 
1.5, Chu kỳ 
1.5.1. Đặc điểm chu kỳ 


__ Nhìn chung chu kỳ của giun ký sinh ở đường ruột (giun đũa, giun mócjmö, 
giun tóc, giun kim) rất đơn giản. 


Người ©——y Ngoại cảnh 


86 


Mầm hệnh không có khả năng phát triển trong cơ thể người mà bắt buộc phải cớ 
thời gian phát triển ở ngoại cảnh mới có khả năng lây nhiễm cho người. 


Điều kiện cần thiết để mầm bệnh có thể phát triển ở ngoại cảnh: nhiệt độ thích 
hợp (25 - 30'C), ẩm độ thích hợp (70 - 80%) và oxy. 


—_ Chu kỳ của sán dây 


+ Muốn thực hiện chu kỳ, mầm bệnh bắt buộc phải phát triển trong vật chủ 
trung gian (lợn hoặc bò). 


+ Sơ đồ chu kỳ: 
Người ——*_ Ngoại cảnh 


N L4 


Vật chủ trung gian (lợn hoặc bò) 





+ Trứng sán đây không cần đòi hỏi thời gian phát triển ở ngoại cảnh. 


+ Người là vặt chủ chính của sán dây lợn và sán dây bò. Người cũng có thể 
là vật chủ phụ của sán đảy lợn (trong trường hợp người mắc bệnh ấu trùng 
sán đây lợn do an phải trứng sán). Người không mác bệnh ấu trùng sán 
đây bò. 


—_ Chu kỳ của đơn bào thì mầm bệnh không cần thiết phải ra ngoại cảnh vẫn 
phất triển và gây bệnh được. 
1.8.2. Diễn biến chu kỳ của một số giun sán đường ruột 
—_ Chu kỳ giun đũa (Asearis lưnbricoides) 


+ Giun đũa đực và cái trưởng thành ký sinh ở ruột non, sau khi giao hợp, 
giun cái sẽ đẻ trứng. Trứng theo phân ra ngoại cảnh, gặp điều kiện thuận 
lợi (nhiệt độ, ẩm độ, oxy), trứng giun sẽ phát triển thành trứng mang 
ấu trùng. 








+ Người bị nhiễm giun đữa là do ăn, uống phải trứng giun đũa có mang ấu 
trùng, Khi vào tới dạ đày, ấu trùng giun đũa thoát khỏi vỏ trong nhờ sức 
có bóp của đạ dày và tác động của dịch vị. Ấu trùng xuống ruột non, chui 
qua các mao mạch ở ruột vào tĩnh mạch mạc treo để đi về pan. Thời 
quả gan sau 3 - 7 ngày. Sau đó, ấu trùng đi theo tĩnh mạch trên gan để vào 
tĩnh mạch chủ và vào tim phải. Từ tim phải, ấu trùng theo động mạch phổi 
để vào phổi. Tại phổi, ấu trùng tiếp tục phát triển tới giai đoạn IV rồi di 
chuyển theo các nhánh phế, khí quản để tới vùng hầu họng. Khi người 
nuốt, ấu trùng sẽ xuống đường tiêu hóa và dừng lại ở ruột non để phát 
triển thành giun đũa trưởng thành. 





+ Thời gian hoàn thành giai đoạn chu kỳ trong cơ thể mất khoảng 60 - 75 
ngày, 


§7 


§§ 





1a; Giun đũa trưởng thành 
1b, 2, 3, 4: Thay đổi của trứng ở ngoại cảnh, ô nhiễm vào thức ăn. 
5: Đường chu du của ấu trùng trong cơ thể. 


Chu kỹ của giun đũa Ascaris lumbricoides 


~_ Chu kỳ giun móc / mỏ (Ancylostoma duodenale / Necator americanus) 
+ Giun móc / mỏ đực và cái trưởng thành ký sinh ở tá tràng, sau khi giao 
hợp, giun cái sẽ đẻ trứng. Trứng theo phân ra ngo4 cảnh, gặp điều kiện 
thuận lợi (nhiệt độ, ẩm độ, oxy), trứng giun sẽ phát triển thành ấu trùng. 








+ Ấu trùng ăn các chất hữu cơ có trong đất để phát triển. Phát triển đến giai 
đoạn III, ấu trùng có khả năng xuyên qua da, niềm mạc để xâm nhập vào 
cơ thể người. 

+ Sau khi xuyên qua da, ấu trùng theo đường tĩnh mạch về tỉm phải. Từ tỉm 
phải. ẩu trùng theo động mạch phổi để tới phổi. Từ phế nang, ấu trùng đi 
chuyển theo các nhánh phế quản tới khí quản rồi lên vùng hầu họng và 
được nuốt xuống ruột. Âu trùng dừng lại ở tá tràng và phát triển thành 
giun móc / mò trưởng thành. 


Thời gian hoàn thành giai đoạn chu kỳ trong cơ thể mất khoảng 3 - 4 tuần. 


T. Giun móc /mỏ trưởng thành ký sinh ở 
3á tràng 

2 Trứng giun móc mới được bài xuất ra 
ngoại cảnh 

3, 4. Các giai đoạn phát triển của ấu 
trùng giun móc / mỏ ở ngoại cảnh 

5. Âu trùng giun móc / mỏ có khả năng 
xâm qua da 

6. Quả trình chu du của ấu trùng giun _ 
móc / mỗ qua tim, phổi rồi lên hầu để 
xuống đường tiêu hóa 





Chu kỳ của giun móc (A.duodenal) và giun mỏ {N: americanus) 


Chủ kỳ giun tóc (Trichuris trichiura) 





+ Giun tóc đực và cái trưởng thành ký sinh ở đại tràng, chủ yếu ở vùng 
manh tràng. Sau khi giao hợp, giun để trứng Trúng theo phân ra 
ngoại cảnh, gặp điều kiện thuận lợi (nhiệt đỏ, ẩm độ, OXY). trứng giun sẽ 
phát triển thành trứng mang ấu trùng, 





+ Người ăn phải trứng giun tóc có ấu trùng lắn trong rau, Quả tươi, nước 
lã..., trứng Qua miệng, thực quản tới đạ dày, Nhờ sức co bóp cơ học và tác 
đụng dịch vị của dạ dày làm cho ấu trùng thoát khỏi vỏ trứng. Ấu trùng di 
chuyển thẳng tới manh tràng để phát triển thành Elun tóc trưởng thành, 





+ Thời gian hoàn thành giai đoạn chu kỳ trong cơ thể mất khoảng 30 ngày, 
—_ Chu kỳ giun kim (Enterobius 'Yermicularis), 


+ Giun kim đực và giun kim cái trưởng thành ký sinh ở manh tràng. Sau 
glao hợp, giun kim đực bị chết và bị tống ra ngoài theo phân, Giun kim 
cái di chuyển theo đại tràng để tới hậu môn và đẻ trứng tại các nếp nhân 
của hậu môn. Giun kim thường đẻ vẻ đêm. Sau khi đẻ hết trứng, giun kim 
cái teo lại và sẽ chết, 


+ Khoảng 6-_ § giờ sau khi đẻ, #ấp điều kiện thuận lợi (nhiệt độ, ẩm độ, 


0XY), ấu trùng bụ sẽ chuyển thành ấu trùng thanh, Ngay ở hậu môn có đầy 
đủ những điều kiện thuận lợi cho ấu trùng có thể phát triển, Vì YâY, người 





§o 


nhiễm giun kim dễ tự tái nhiễm nếu dùng tay gãi hậu môn có trứng giun, 
sau đồ tay có dính trứng giun đưa trực tiếp vào miệng, hoặc cầm vào thức 
ăn, đồ uống, gián tiếp đưa trứng giun vào miệng. 

+ Khí ăn phải trứng giun kim có ấu trùng, vào đường tiêu hóa, ấu trùng 
thoát vỏ rồi đì chuyển đến manh tràng và dừng tại đó để phát triển thành 
giun kim trưởng thành sau 2 - 4 tuần. 

— Sinh chất của giun đường ruột. 

Trong quá trình ký sinh ở người, giun đường ruột chiếm các chất dinh dưỡng của 
vật chủ. Các chất đinh đưỡng cần thiết cho giun sán truyền qua đất chủ yếu là các sinh 
chất, máu, tổ chức của cơ thể... Thí dụ: 

+ Giun đũa sử dụng các sinh chất ở ruột non. 


+ Giun móc/mỏ dinh dưỡng bằng cách ngoạm vào niêm mạc ruột để hút máu. 





+ Giun tốc: tại nơi ký sinh, giun tóc cắm phần đầu vào niêm mạc của đại 

tràng để hút máu. 

+ Giun kìm: sử dụng các sinh chất từ thức ân đã được tiêu hóa ở ruột. 

~—_ Chu kỳ của sán dãy lợn (Taenia solium) - sán dây bò (Taenia saginata) 

+ Sán dây trưởng thành không đè trứng. Trứng sán nằm trong các đốt già; đốt 
già rụng ra khỏi thân sắn rồi theo phân ra ngoài. Thông thường, các đốt già của sán đây 
lợn thường thụ động theo phân ra ngoài; bệnh nhân thường không đễ nhận ra là mình bị 
bệnh. Các đốt già của sán dây bò thường tự động chui qua hậu môn để ra ngoài vào bất 
cứ thời điểm nào trong ngày nén bệnh nhân dễ phát hiện mình bị mắc bệnh. 


+ Khi lợn hoặc bò ăn phải trứng sắn dây lợn hoặc trứng sán dây bò phát tán 
ở ngoại cảnh, khí vào tới dạ dày, ấu trùng thoát vỏ, xuyên qua thành ruột, theo tuần 
hoàn bạch huyết hoặc xuyên tổ chức để tới cư trú ở tổ chức đa, cơ ván, các nội tạng, 
phát triển thành nang ấu trùng. 





+ Người ãn phải ấu trùng sán đây lợn hoặc ấu trùng sán dây bò có trong thịt 
lợn hoặc thịt bò chưa được nấu chín, khi tới ruột non, ấu trùng sán sẽ phát triển thành 
sắn trưởng thành sau 2,5 - 4 tháng. 

~ Người sẽ mắc bệnh ấu trùng sán dây lợn do ân phải trứng sán dây lợn, có lẫn 
trong rau, quả tươi hoặc uống nước lã có trứng sán, khi trứng sán vào tới dạ 
dày, ấu trùng sán thoát vỏ, xuyên qua niêm mạc ruội, theo tuần hoàn bạch 
huyết hoặc xuyên tổ chức để tới cư trú dưới da, tổ chức cơ vàn hay các cơ 
quan nội tạng như não, nhãn cầu... 

—_ Tuổi thọ của giun sán khác nhau, tuỳ theo từng loại: 


+ Giun đũa có đời sống ngắn, thường đài từ 13 đến l§ tháng. Quá thời gian 
này, giun đũa thường bị nhu động ruột đẩy ra ngoài theo phân. 


~_ Đời sống của giun móc / mỏ dài hơn: giun móc khoảng 4 - 5 năm, giun 
mỏ khoảng 10 - L5 năm. 


90 


+ Tuổi thọ của giun tóc trung bình khoảng 5 - 6 năm. 
Đời sống của giun kim rất ngắn, giun kìm chỉ sống được khoảng 1-2 tháng. 


+ Sán dây lợn. sán dây bò trưởng thành có thể sống tới hàng chục năm. Ấu 
trùng sán dây lợn cũng có khả nãng sống trong cơ thể vài chục năm. 


Sự sống, phát triển và phân bố của giun sán ký sinh đường ruột chịu ảnh hưởng 
của các yếu tố: thời tiết khí hậu, môi trường, thức ăn, tác nhân sinh học, thổ nhưỡng, 
hành vì và tập quán của con người... 








1.8.3. Chu kỳ của E. histolytica 


“Chu kỳ của E. histolytica gồm hai giai đoạn, giai đoạn tiểu thể chưa gây bệnh và 
giải đoạn ăn hồng cầu gây bệnh. 

—_ Giai đoạn không gáy bệnh hoặc chưa gây bệnh. 

Khởi nguồn của giai đoạn này là người bệnh ăn phải các bào nang từ ngoại cảnh 
vào đường tiêu hóa. Chị những bào. nang già mới có khả năng phát triển tiếp thành tiểu 
thể, nhanh chóng biến thành 8 nhân rồi thành 8 amíp non rất nhỏ. Sau đó § amíp non 
chuyển thành 8 amíp thể nhô (Minuta). Tiểu thể sống trong. lòng ruột, sinh sản bằng 
cách phân đôi, dinh dưỡng bằng tạp chất của thức ăn, xác vi khuẩn và ký sinh trùng. 
Thể minuta có thể chuyển thành thể bào nang và ngược lại khi cần thiết thể bào nang 
lại biến thành tiểu thể. Các bào nang được bài tiết theo phân ra ngoại cảnh, do cấu trúc 
vỏ dày nên có sức để kháng cao và tồn tại ,khá lâu trong khi đó tiểu thể nếu ra bẻn 
ngoài sẽ chết rất nhanh. 





Giai đoạn ăn hông cầu hoặc giai đoạn gây bệnh. 


Đó là giai đoạn chuyển thể từ thể minuta không gây bệnh sang thể ăn hồng cầu 
gây bệnh thế magna hoặc histolytica). Khi gặp các điều kiện thuận lợi làm giảm sút 
sức để kháng của cơ thể, tiểu thể sẽ tăng cường hoạt động chân giả, tăng kích thước và 
biến thành thể Magna. Thế này tiết ra men ly giải protein (pepsin, trypsin, 
hyaluronidase) gây thương tổn mở đường vào ở niêm mạc ruột để xâm nhập vào trong 
thành ruột, tại đó nhân lên rất mạnh bằng. phương thức phân đôi, dinh dưỡng Địng 
hồng cầu và các chất huỷ hoại gây những ổ áp xe nhỏ có hình ảnh đặc hiệu (hình c 
chai hoặc hình nấm tán). Thể magna cũng được tống vào lòng ruột rồi theo phân ra 
ngoài và sẽ bị chết rất nhanh. Trong một số trường hợp amip vào tuần hoàn mạc treo 
tới tĩnh mạch cửa vào gan, gây hoại tử và gây bệnh ở gan. Từ sự khu trú ở gan, armíp có 
thể lan theo đường tiếp cận hoặc theo đường máu tới phối, hoặc hiếm hơn tới các phủ 
tạng khác. Khi gặp điều kiện không thuận lợi, thể magna lại có chiều hướng chuyển 
thành thể bào nang nhưng trước hết phải chuyền qua tiểu thể (minu1a). 








2. ĐẶC ĐIỂM DỊCH TẾ HỌC 
2.1. Nguồn bệnh 


Mảm bệnh chủ yếu có trong vật chủ, đất, nước, thực phẩm, sinh vật truyền bệnh. 


Những mầm bệnh này tồn tại trong khoảng thời gian ngán hay dài tùy thuộc vào 
vị trí / nơi chứa, điều kiện môi trường và tuỳ từng loại ký sinh trùng đường ruột. Nhìn 
chung ký sinh trùng ở trong cơ thể sinh vật thì tồn tại lâu hơn ở ngoại cảnh/môi trường. 


9 


2.2. Khối cảm thụ 
— Tuổi 





nói chung mọi lứa tuổi đều có thể nhiễm bệnh. 

— Giới: không có sự khác nhau về nhiễm ký sinh trùng do giới. 

~ Nghẻ nghiệp: do đặc điểm kỹ sinh trùng liên quan mật thiết với sinh địa cảnh 
tập quán canh tác... nên trong bệnh k: h trùng đường ruột thì tính chất nghề nghiệp 
rất rõ rệt ở một số bệnh. Như nóng dân nhiễm giun nhiều hơn, người trồng hoa, rau màu 
thì nhiễm giun móc / mỏ nhiều hơn. 






š — Khả năng miễn dịch: trẻ em tý lệ nhiễm giun đũa cao hơn và cường độ nhiễm 
cũng cao hơn người lớn trong đó có lý do miễn dịch. 





2.3. Môi trường 


Môi trường (đất, nước, thổ nhưỡng, khu hệ động vật, khu hệ thực vật, không 
khí...) đều ảnh hưỡng quan trọng đến sự phát triển của ký sinh trùng đường ruột và 
bệnh ký sinh trùng đường ruột. Nhìn chung khung cảnh địa lý và thổ nhưỡng phong 
phú, khu hệ động - thực vật phát triển thì khu hệ ký sinh trùng cũng phát triển. 


Ngoài môi trường tự nhiên thì môi trường do con người tạo cũng có ảnh hưởng 
tất lớn tới mật độ và phân bố của ký sinh trùng đường ruội. 


2.4. Thời tiết khí hậu 


Là những sinh vật, lại có thể có những giai đoạn sống và phát triển ở ngoại cảnh 
hoặc sống tự do Ở ngoại cảnh nên ký sinh tràng đường ruột chịu tác động rất lớn của 
thời tiết khí hậu. Nhìn chung khí hậu nhiệt đới, bán nhiệt đới, nóng ẩm, mưa nhiều thì 
khu hệ ký sinh trùng phong phú, bệnh ký sinh trùng dường ruột phổ biến. 


2.5. Các yếu tố kinh tế - văn hóa - xã hội 


Có thể nói rất nhiều bệnh ký sinh trùng đường ruột là bệnh xã hội, bệnh của 
người nghèo, bệnh của sự lạc hậu, bệnh của mê tín - đị đoan. 

Việt Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới, là nước đang phát triển nên các loại 
ký sinh trùng đường ruột và bệnh ký sinh trùng đường ruột rất phổ biến. Đứng hàng 
đầu là giun đũa, rồi tới giun móc / mỏ, giun tóc. Giun đường ruột là những bệnh có tỷ 
lệ nhiễm cao, tình trạng nhiễm phối hợp cao và cường độ nhiễm nặng. Có khoảng từ 30 
đến 90% người dân nhiễm bệnh giun đường ruột tuỳ từng cộng đông. 

Môi trường ngoại cảnh cũng luôn bị ô nhiễm bởi mắm bệnh ký sinh trùng đường 
ruột. Vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân kém, thiếu sự giáo dục về y tế, khả năng 
cưng cấp nước sạch và thực phẩm không đảm bảo... đã làm ô nhiễm nặng nê môi 
trường bởi mầm bệnh ký sinh trùng đường ruột. 


2.6. Dịch tễ gìun sán đường ruột ở Việt Nam 
~_ Điều tra sự ô nhiễm trứng giun đũa ngoại cảnh ở miền Bắc của Viện Sốt rét - 


Ký sinh trùng và Côn trùng Hà Nội, 1998 cho thấy: 100g đất có từ 1,4 -121 
trứng, 100g rau có 0,8 trứng, I lít nước ao có 0,2 trứng. 


—_ Điều tra sự ô nhiễm ấu trùng giun móc / mỏ ở ngoại cảnh miền Bắc: 
+. Vũng đồng băng: 100 - 140 ấu trùng / 100g đất. 
+ Vùng trung du: 8 - 35 ấu trùng / 100g đất. 
+. Vùng núi: 0,2 ~0,7 ấu trùng / I00g đất. 
—_ Điều tra sự ô nhiễm trứng giun tốc ở ngoại cảnh miền Bác có 6,§ - 33,5 trứng 
/ 100 gam đất. 
: Khả năng phát tán của mầm bệnh giun sán đường ruột ra môi trường lớn, mặt 
„khác trứng giun sán đường ruột có thể tồn tại lâu ở ngoại cảnh, làm tăng mức ô nhiễm 
mầm bệnh giưn sán đưò \g ruột ở ngoại cảnh. Thí dụ, ở điều kiện thích hợp về nhiệt 
độ. ẩm độ. trứng giun đũa có thể tồn tại ở ngoại cảnh vài năm mà vẫn có khá năng 
lây nhiễm, 

Tình hình nhiễm giun sán đường ruột còn liên quan đến nghề nghiệp. Nông dân, 
đặc biệt nông dân các vùng trồng rau màu, cây công nghiệp có tỷ lệ nhiềm cao. 

Tỷ lệ nhiễm và cường độ nhiễm giun sán đường ruột thay đổi theo tuổi. 

—_ Trẻ em là lứa tuổi có tỷ lệ nhiễm và cường độ nhiễm giun đữa cao do trẻ em 

chưa biết và chưa có ý thức vệ sinh tốt. 

Đặc điểm dịch tễ học của giun sán đường ruột liền quan mật thiết với thời tiết 
khí hậu, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhán, nghề nghiệp, sinh địa cảnh, tập quán 
nén sự phân bố của tình hình nhiễm giun sán đường ruột cũng thay đổi tuỳ theo miền, 
vùng địa lý. Theo số liệu điều tra của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng và Côn trùng Hà 
Nội, 1998 về tình hình nhiễm giun truyền qua đất ở Việt Nam: 

Tỷ lệ nhiễm giun đữa: 








+ Miễn Bắc: vùng đồng bằng 80 - 95%, vùng trung du 80 - 90%, vùng núi 
30 - 70%, vùng ven biển 70%, 


+ Miễn Trung: vùng đồng bằng 70,5%, vùng núi 38,4%, vùng ven biển 12,5%, 
+. Miễn Nam: vùng đồng bằng 45 - 60%, vùng Tây Nguyên 10 - 25%, 


Tỷ lệ nhiềm giun móc / mỏ (trong hai loại giun móc và giun mỏ, ở nước ta 
2/3 là bệnh do giun mỏ gây ra): 


+ Miền Bắc: vùng đồng bằng 3 - 60%, vùng trung du 59 - 64%, vùng núi 
61%, vùng ven biển 67%. 


+ Miền Trung: vùng đồng bằng 36%, vùng núi 66%, vùng ven biển 69%. 


+ Miễn Nam: vùng đồng bằng 52%, vùng Tây Nguyên 47%, vùng ven biển 
68%, 


—_ Tỷ lệ nhiễm giun tóc: 


+ Miền Bắc; vùng đồng bằng 58 - 89%, vùng trung du 3§ - 41%, vùng núi 
29 - 52%, vùng ven biển 28 - 75%, 


93 


+ Miền Trung: vùng đồng bằng 27 - 47%, vùng núi 4,2 - 10,6%, vùng ven 


biển 12.7%, 


+ Miền Nam: vùng đồng bằng 0,5 - 1,2%, vùng Tây Nguyên 47%, vùng ven 


biển 68%. 

Giun kim có chu kỳ phát triển trực tiếp, không phụ thuộc vào những yếu tố 
địa lý, khí hậu nên bệnh giun kim phân bố rộng khắp mọi nơi. Mức độ phân 
bố của bệnh giun kim chủ yếu tuỳ thuộc vào trình độ vệ sinh, nếp sinh hoạt. 
Trẻ em là lứa tuổi để mắc bệnh. Bệnh giun kim thường mang tính tập thể nhỏ 
và gia đình. 

Trứng và ấu trùng giun kim có thể khuyếch tắn ở mọi chỗ: ở chăn, chiếu và 
mọi vật dụng khác như ghế ngồi. Đối với trẻ em nhiễm giun kim có thể thấy 
trứng giun kim ở các móng tay, ở đũng quần. 


Theo kết quả điều tra tại một số vùng của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng và 
Côn trùng Hà Nội, tỷ lệ nhiễm giun kim như sau: tỷ lệ nhiễm giun kim ở 
miền Bắc 29 - 43%, miền Trung 7,5%, Tây nguyên 50% và đỏng bảng Nam 
bộ I6 - 47%, 

Người mắc sán dây phần nhiều là nam giới, ở tuổi từ 2l đến 40 tuổi (nam 
mắc 75%, nữ mắc 25%). 

Khả năng phát triển của trứng và ấu trùng sán dây: ở ngoại cảnh sau 1 tháng, 
trứng mất khả năng sống. Nhiệt độ 50 - 60°C, ấu trùng sán dây lợn bị chết sau 
1 giờ. 


Bệnh sán đây phân bố khắp nơi, tuỳ thuộc vào tập quán vệ sinh ăn uống. Ỏ 
Việt Nam bệnh sán dây lợn thường gặp nhiều ở miễn núi (6%). Tỷ lệ bệnh 
sán dây lợn (22%) ít hơn so với sán đây bò (78%). 


2.7. Dịch tễ học bệnh ly, amip 


Vẻ mặt dịch tế học, thể hoạt động ngay cả thể Magna không có vai trò truyền 


bệnh vì sức đề kháng yếu, ra khỏi cơ thể một thời gian ngán đã bị chết. Nguồn truyền 
nhiễm là các bào nang, do các bào nang có sức đề kháng cao. Bào nang có thể tồn tại ở 
ngoại cảnh l5 ngày ở nhiệt độ 0 - 25°C, trong phân ẩm được vài ngày và trong phân 
khô được vài giờ. Điều đó chứng tỏ trong điều kiên ẩm bào nang tồn tại lâu hơn trong 
điều kiện khô. Các hóa chất thường dùng ít có tác dụng với bào nang. Có 4 phương 
thức truyền nhiễm (bốn chữ F theo tiếng Anh) hoặc là đường lây nhiễm bào nang qua 
đường tiêu hóa theo 4 cách sau đây: 


94 


+. Do thực phẩm (Food) bị nhiễm bẩn bào nang. 


+ Do phân (Faeces) của người mang ký sinh trùng lạnh có chứa bào nang 


&ây ô nhiễm thức ăn, nước uống. 
Do tay bẩn (Fingers) có nhiễm bào nang rồi cầm thức ăn đưa vào miệng. 


Do các loại cón trùng như ruồi (house Fly), dán có dính bào nang, rồi tiếp 
xúc với thực phẩm, thức ăn gây ô nhiễm. 


Do việc dùng các hóa chất với nồng độ điệt được bào nang thì lại không dùng 
được trong ăn uống như iođ, acid acetic... nên chỉ có khống chế sự lan truyền bệnh 
bằng nhiệt độ và bằng cách tránh không để ô nhiễm bào nang vào các nguồn thức ăn, 
nước uống hoặc lan tràn vào các sinh vật môi giới và vật dự trữ mầm bệnh. 

Người mang bào nang là nguồn bệnh, nhất là người lành mang bào nang lại càng 
nguy hiểm vì không được phát hiện và không được điều Trị, 

Các yếu tố khác như thiếu dinh dưỡng, tình trang suy kiệt, suy giảm miễn địch 
hoặc bị các bệnh nhiễm trùng khác đều là những điều kiện thuận lợi cho bệnh phát 
triển. Những vùng khí hậu lạnh hoặc ôn hoà tỷ lệ phát bệnh thấp hơn hẳn nếu so với 
những vùng có khí hậu nóng và ẩm. Bệnh amfp có khắp trên thế giới, tuy nhiên phổ 
biến hơn ở các vùng nhiệt đối, đặc biệt ở những nước còn nghèo, kinh tế kém phát 
triển tỷ lệ bệnh amip ở ruột có thể tới 15%, trong đồ ấp xe gan do amip cũng đễ có khả 
năng gặp hơn. 

Tý lệ bệnh ly amip ở Việt Nam hiện nay là rất thấp từ 0,5 - [%, 

Vẻ tính chất lưu hành ly amip khác với ly trực khuẩn, ly trực khuẩn thường phát 
thành dịch, còn ly amip thường là lưu hành địa phương. Sự phát thành địch còn tuỳ 
thuộc vào các yếu tố tương quan giữa vật chủ và tác nhân gây bệnh. Do vậy dịch amip 
không có tính chất bột phát và thông thường thì vận có những người bị mắc lẻ tẻ rồi 
tăng dân lén, D 


3. TÁC HẠI CỦA MỘT SỐ LOẠI KÝ SINH TRÙNG ĐƯỜNG RUỘT 
3.1. Tác hại của giun sán đường ruột đốt với cơ thể vật chủ 
Các bệnh giun sán đường ruột gây tác hại đáng kể đối với sức khỏe cộng đồng và 


kinh tế. Tác hại của các loại giun sán này đối với vật chủ khác nhau, tuỳ thuộc vào 
từng loại ký sinh trùng, tuỳ mức độ nhiễm và thời gian nhiễm. 





3.1.1. Tác hại tại vị trí ký sinh 


Các biểu hiện tác hại tại vị trí ký sinh khác nhau, tuỳ thuộc vào loại giun sán 
đường ruội. 


Giun móc / mỏ bám vào niềm mạc tá tràng và gây hiện tượng viêm loét hành tá 
tràng. 


Trường hợp nhiễm nhiều 8iun tốc sẽ gây tồn thương niêm mạc đại tràng đáng kể. 
Giun tóc kích thích các tổn thương ở một già 8ây hội chứng giống ly. 


Triệu chứng thường gặp nhất khi bị nhiễm giun kim là ngứa hậu môn, thường 
xuất hiện vào buổi tối, tương ứng với thời gian giun kim cái đẻ trứng. Ruột bị nhiễm 


95 


giun kim có thế bị viêm kéo dài, phản thường lồng, đôi khi có lẫn máu và chất nhảy. 
Những thương tốn ruột có thể dẫn tới tình trạng chán ăn, buồn nôn, đau bụng âm la 
chảy kéo dài. Việc Ía chảy kéo đài để dẫn đến tình trạng suy dính dưỡng ở trẻ nhỏ. 





Sán dây trưởng thành gây tác hại cơ giới đáng kể: gây đau bụng, đau chủ yếu Ở 
vùng hồi tràng, đôi khi giống như cơn đau ruột thừa, Đôi khi cơ thể sán gây tắc hoặc 
bán tác ruột. 


3.1.2. Tác hại về dinh dưỡng, sinh chất 
Giun sán đường ruột chiếm một phần sinh chất, máu của cơ thể vật chủ, nếu số 


lượng giun sán nhiều thì lượng sinh chất và máu của cơ thể bị mất càng lớn. Đây là 
một trong các nguyên nhân gây suy dình dưỡng (đặc biệt ở trẻ em), gây thiếu mắu. 





Khả năng chiếm chất dinh dưỡng của giun sán đường ruột rất lớn: 


~ Giun đũa là loại giun lớn ký sinh ở ruột, thường giun đũa ký sinh với SỐ 
lượng lớn nên tác hại chiếm thức ăn là tác hại lớn nhất của giun đũa đối với cơ thể 
người. Bên cạnh chiếm thức ăn. giun đũa còn chiếm vitamin đặc biệt là vitamin A và 
vitamin D. Nếu nhiềm nhiều giun và tình trạng nhiễm giun kéo đài (thường ở lứa tuổi 
trẻ em) có thể dẫn đến suy dinh dưỡng, châm phát triển về thể chất và tính thần. Triệu 
chứng toàn thân nổi bật của bệnh giun đũa là gầy còm, rối loạn tiêu hóa. 


~_ Giun móc / mỏ sống ở vùng tá tràng và phần đầu của ruột non là vùng giàu 
mạch máu, hơn nữa phương thức hút máu của giun móc / mỏ lại lãng phí nên vật chủ 
mất máu nhiều, nhanh chóng dẫn đến tình trạng thiếu máu. Một giun móc / mô trong 
một ngày hút khoảng 0,07 - 0,26 mÌ máu. Rochc có nhận xét với người nhiễm 500 
giun móc mỗi ngày có thể mất từ 40 - 8Ö ml máu. Ngoài tác hại hút máu, giun móc / 
mỏ tiết ra chất chống đông máu và chất ức chế cơ quản tạo máu nên gây thêm tình 
trạng thiếu máu của cơ thể 





—_ Giun tóc ký sinh ở đại tràng và hút máu của vật chủ. Số lượng giun tóc nhiễm 
nhiều, có thể gây thiếu máu nhược sắc kèm theo tiếng thổi của tìm và phù nhẹ. 

~_ S§án đây lợn, sán đây bò trưởng thành ký sinh ở ruột non, đình dưỡng bằng 
thẩm thấu các chất dinh dưỡng ở trong ruột. Bệnh nhân sẽ bị suy đình dưỡng do sán 
chiếm thức ăn. 


3.1.3. Tác hại do nhiễm các chất gây độc 





Giun sán đường ruột tiết ra những chất độc hoặc những sản phẩm chuyển hóa 
gây độc cho cơ thể vật chủ. Các chất này có thể gây chán ăn, buồn nôn, mất ngủ hoặc 
có thể gây viêm, phù nẻ, dị ứng. nhiễm độc tại chỗ boặc toàn thân, bạch cầu ái toan 
tầng cao. 


Giun đũa có chất độc (ascaron ở xoang thân), vì vậy có người tuy nhiễm giun 
đũa íLnhưng rất đau bụng và ngứa. Trong huyết thanh của người nhiễm giun đũa cũng, 
có những chất gây đị ứng. Các chất gây đị úng này gây hiện tượng tầng bạch cầu ái 
toan và gây hội chứng Loeffler. 





Giun mớc tiết ra chất độc ức chế cơ quan tạo máu. 


96 


Sản phẩm chuyển hóa và các chất tiết của sán dây gây độc cho hầu hết các hệ 
thống và tô chức của cơ thể. Thực nghiệm cho thấy địch tiết từ sán gây tổn hại hệ thống 
tìm mạch, cơ quan tạo máu, hệ thống thần kinh và các tuyến nội, ngoại tiết, 





3.1.4. Tác hại trong việc vận chuyển mầm bệnh 


Giun sán đường ruột có thể mở đường cho các mảm bệnh khác xâm nhập vào cơ 
thể vật chủ. 


Giun đủa trong khi đi chuyển sẽ mang mâm bệnh (virus, vi khuẩn, nấm) từ ruột 
+ tới các cơ quan khác (gan, đường mật, túi mật, tuy). 
Ấu trùng giun móc / mỏ, giun lươn khi xâm nhập qua đa có thể mang vi khuẩn ở 
ngoại cảnh gây viêm nhiễm tại chỗ hoặc ấu trùng mang theo vi khuẩn vào mạch máu, 
mỏ... 





3.2. Tác hại gây bệnh của E. hisfoiytica 
Các thể 


—__ Thể ly cấp: khởi đầu đột ngột. Hội chứng ly điển hình, đau bụng quặn, đi 
ngoài nhiều lần, phân có máu và chất nhầy. Xét nghiệm phân thấy thể Magna. 





ệnh amip: 


—_ Viêm ruột mạn tính sau ly amip cấp: còn gọi là ly mạn tính. Thể này xẩy ra 
sau ly amip cấp. Biểu hiện như viêm đại tràng. Xét nghiệm phân thường gập thể bào 
nàng và thể Minuta. Cần phân biệt với ly cấp xét nghiệm thấy thể Magna. 


—_ Các thể bệnh amip ngoài ruột: bệnh amip ở gan là thể bệnh hay gặp nhất 
trong số các bệnh amip ngoài ruột. Từ thương tổn ở ruột, amip vào gan theo đường 
máu và gây áp xe gan. Bệnh amip ở phổi, áp xe não do amip rất hiếm gập. Phải dùng 
đến các phản ứng miễn dịch hoặc một số xét nghiệm đặc biệt mới chẩn đoán được các 
thể bệnh này. ; 





4. CHẨN ĐOÁN BỆNH 


Người tà áp dụng nhiều biện pháp, phương phấp nhằm chẩn đoán bệnh cho một 
cá thể hoặc chẩn đoán vấn đẻ ký sinh trùng cho một cộng đồng. 


4.1. Chẩn đoán lâm sảng 


Chẩn đoán làm sàng để hướng dẫn và đi trước chấn đoán xét nghiệm. Tuy nhiên 
trong các bệnh giun sán đường ruột, các triệu chứng lâm sàng thường không điển hình. 

Cần phải kết hợp các phương pháp chẩn đoán: làm sàng, xét nghiệm, địch tễ học, 
cộng đồng, trong đó chẩn đoán có tính quyết định là chẩn đoán xét nghiệm. 


4.2. Chẩn đoán xét nghiệm 
— Để chẩn đoán xác định bệnh ký sinh tràng đường ruột, chủ yếu phải dựa vào 


xét nghiệm. Tuỳ theo vị trí ký sinh và đường thải mầm bệnh ký sinh trùng mà 
lấy bệnh phẩm thích hợp. 





97 


— Các kỹ thuật áp dụng trong chẩn đoán xác định bệnh giun sán đường ruột: 


+ Kỹ thuật xét nghiệm trực tiếp (ìm ký sinh trùng): các kỹ thuật xét nghiệm 
phân để tìm mầm bệnh là con trưởng thành. trứng hoặc ấu trùng của giun đường ruột. 
Thí đụ như kỹ thuật xét nghiệm phân trực tiếp, tập trung trứng Willis, kỹ thuật Kato và 
Kato - Katz để phát hiện các loại trứng giun đường ruột... 





+ Nguyên tắc chẩn đoán xét nghiệm giun kim là phải tiến hành xét 
nghiệm vào buổi sáng trước khi bệnh nhân đi đại tiện hoặc trước khi bệnh nhân 
rửa hâu môn, Nếu đùng những kỹ thuật xét nghiệm phân thông thường thì sẽ 
không thấy được trứng giun kim trong phân. Để xét nghiệm chẩn đoán giun kim, 
thường dùng kỹ thuật Đăng Văn Ngữ: Giấy cellophan (giấy bóng kính) một mặt 
được phết một lớp hồ dán trong suốt và được cắt thành từng mảnh theo kích 
thư 2 x 32 mm. Khi dùng. thấm một ít nước vào mật giấy có phết hồ rồi chùi 
vào các nếp rìa hậu môn của trẻ, sau đó dán nó lên một phiến kính sạch và sơi 
đọc kết quả dưới kính hiển vi. 





+ Chẩn đoán xác định bệnh sán dáy trưởng thành, phải xét nghiệm phân tìm 
đối sản. 


+ Chẩn đoán xác định bệnh ấu trùng sán dây lợn, phải làm các xét nghiệm 
như: sinh thiết, các phản ứng miền dịch (huỳnh quang, ELSA,...), siều âm, chụp CT 
SCunHGT... 

+ Kỹ thuật xét nghiệm gián tiếp (chấn đoán miễn dịch học), thường được sử 
dụng để đánh giá kết quá điều trị và dùng trong nghiên cứu khoa học và nhất là chẩn 
đoán trường hợp bệnh ở nội tạng. 






+ Ngoài ra cần làm thêm các xét nghiệm phụ trợ khác như số lượng bạch cầu 
ái toan, số lượng hồng cầu. chụp CT scanner và điện não (trong bệnh ấu trùng sán dây 
lợn)... 


+ Để chẩn đoán dịch tế, chẩn đoán vùng, chẩn đoán cộng đồng còn cần sử 
dụng các kỹ thuật để tìm mắm bệnh ở ngoại cảnh (đất, nước, rau. ruồi....). 


Đối với bệnh amip ở ruột: 


+ Thụt baryt ít có giá trị. Soi trực tràng trong ly cấp tính có thể thấy hình ảnh 
"vết bấm móng tay” hoặc các tổn thương xung huyết phù nề 

+ Xét nghiệm phán rất cơ bản và cần thiết để chẩn đoán xác định bệnh amip 
ở ruột. Lấy bệnh phẩm xong phải soi ngay vì thể hoạt động để chết sau khi ra ngoài. 
Lấy chỗ có máu và chất nhảy. Khi thấy amíp có thể làm tiêu bản nhuộm để thấy các 
chỉ tiết cấu trúc và hình thể. 

~ Đối với bệnh amip ở ngoài ruọt: áp dụng các xét nghiệm chẩn đoán miễn dịch 

tất có giá trì như ngưng kết hồng cầu gián tiếp, ngưng kết Latex, kết hợp bổ thể, miễn 
dịch huỳnh quang, phản ứng miễn dịch men ELISA. 





98 


4.3. Chẩn đoán dịch tễ học, vùng 


Do đặc điểm ký sinh trùng đường ruột liên quan mật thiết môi trường tự nhiên, 
môi trường xã hội, các yếu tố địa lý, kinh tế - xã hội, phong tục, tập quán... nên việc 
phân tích các đạc điểm trên là rất cần thiết cho việc chẩn đoán cá thể và nhất là chẩn 
đoán cho một cộng đồng. 





5. ĐIỀU TRỊ 
`5.1. Điều trị bệnh giun sán đường ruột 


Đôi với bệnh giun đường ruột có thể tiến hành điều trị cá thể, điều trị hàng loạt, 
điều trị chọn lọc. Điều trị hàng loạt phải tiến hành trong nhiều đợt, nhiều năm, tập 
trung vào những đối tượng có nguy cơ nhiễm cao như ở trẻ em, nông đản tiếp xúc với 
môi trường đất, phản, 


Trong chiến lược phòng chống bệnh #iun đường ruột hiện nay, điều (rị hàng loạt 
là một trong những biện pháp quan trong hàng đầu. 

Đối với điều trị giun kim phải kết hợp chất chẽ với phòng bênh đề tránh 
hiện tượng tái nhiễm. Khi tiến hành điều trị, nên điều trị đồng thời hàng loạt 
cho cả một tập thể như điều trị cho các thành viên trong gia đình, các cháu trong 
các nhà trẻ, trường học... Do tính chất để tái nhiểm nên việc điều trị giun kim 
cần tiến hành trong nhiều đợt 

Các thuốc điều trị giun đường ruột: 

— Levamisol (biệt dược Decari): thuốc này ức chế hoạt động của men succcinat 
CÓ ở trong cơ giun, ngăn cản sự chuyển hóa fumarat thành succinat đẫn đến tê liệt cơ, 
Liễu lượng: 2,5 mg/kg, liều duy nhất cho cả người lớn và trẻ ern, 

Chú ý: đối với Levamisol, hiện nay có những khuyến cáo không nén dùng vì 
thuốc có thể gây tai biến như não viêm hoặc gây ung thư, 

— Mebendazol (biệt dược Vermox): thuốc ức chế sự hấp thu glucosc của giun, 
làm giảm dự trữ glucose, giảm hình thành A'TP là chất quan trọng trong việc duy trì sự 
ống Và sự sinh sản của giun. Liểu đuy nhất cho cả trẻ em và người lớn là 500mg hoặc 
liều 200mg / ngày x 3 ngày. 

—_ Albendazol (biệt được Zentel): thuốc có cơ chế tác dụng như Mebendazol. 
Liêu lượng: 400 mạ liều duy nhất cho cả trẻ em và người lớn. 

~ Pyrimidin (biệt dược tà Đyrantel pamoat, Combantrin, Helmintox...): thuốc có 
tác dụng như acetylcholin làm €Ơ giun co mạnh cấp tính, ngừng co bóp và ức chế 


mg/kg cơ thể. 


Chống chỉ định: các thuốc điều trị trên không dùng cho phụ nữ có thai hoặc 
những người có cơ địa dị ứng. 


99 


Điều trị bệnh sán đây trưởng thành: Praziquantcl (Biltricid, Distocid), viên 
600mg với liều lượng một lẩn là 10 mg/kg cân nặng (trung bình mỗi người l viên 
600mg): tỷ lệ ra đầu sán là 100% với cả hai loại sán dây lợn và sán đây bò 






trí bệnh ấu trùng sán dây lợn: Praziquantel với liều 5 mg/kg cân nặng hàng 
thành 3 liều, uống trong 15 ngày. Trong quá trình điều trị phải có sự theo 
dõi sát sao của thầy thuốc vì phản ứng có thể gây tử vong cho bệnh nhân. 





5.2. Điều trị bệnh amip do E. histolytica 
Nguyên 





ác điều trị bệnh amíp do E. &igtolytica: 

~_ Cần tiến hành điều trị sớm sau khi có kết quả xét nghiệm, điều trị muộn đễ có 

khuynh hướng trở thành mạn tính. 

—_ Cần điều trị theo đúng phác đồ và đủ liều lượng. 

Phải điều trị đặc hiệu cố nghĩa là dùng thuốc đặc trị để điệt amfíp theo giai đoạn 
phát triển chu kỳ, theo thể bệnh. Có nhiều loại thuốc đặc trị rất hiệu quả được ấp dụng 
hiện nay như: Diloxanide furoate (Furamide), Iodoquinol (Yodoxin), Paromomycin 
šulfate, Metroaidazole (Flagyl), Chloroquine, một số kháng sinh. 





6. PHÒNG BỆNH 
6.1. Biện pháp phòng vác bẹiui giun sán đường ruột 

Các bệnh giun sán đường ruột có tác hại rất lớn và là các bệnh kinh tế - xã hội 
Vì vậy, nguyên tác của phòng chống các bệnh giun sán đường ruột là: 

—_ Phải có kế hoạch lâu đài. 

~_ Cần phải được tiến hành trên quy mê rộng lớn 

—_ Phải xã hội hóa công việc phòng chống. 


— Lồng ghép việc phòng chống giun sán đường ruột vào các hoạt động y tế và 
xã hội khác. 


~_ Sử dụng tổng hợp các biện pháp có thể. 


Các cơ sở khoa học để xây dựng kế hoạch phòng chống giun sán đường ruột có 
liệu quả, phải dựa vào: 


~_ Đặc điểm sinh học của giun sán đường ruột. 
Đặc điểm dịch tế học bệnh giun sán đường ruội. 

—_ Sinh địa cảnh, tập quán, môi trường, dân trí, vân hóa, kinh tế, xã hội... của 
từng vùng, từng cộng đồng. 

—_ Các điều kiện khoa học - kỹ thuật, tài chính, các nguồn lực có thể huy động 
được. 

— Lựa chọn ưu tiên: tập trung vào các đối tượng đích như lứa tuổi (trẻ em trong 
bệnh giun đũa), nghề nghiệp (những người làm nghề liên quan đến phân, 
đất), bệnh phổ biến, bệnh gây tác hại nhất... 


100 


Các biện pháp phòng chống cụ thể: 
—_ Phát triển kinh tế - xã hội: nâng cao đời sống vật chất. nâng cao đân trí. 
— Vệ sinh môi trường: 
+. Sử dụng hố xí hợp vệ sinh. 
+ Quản lý phân, không phóng uế bừa bãi. Xử lý phân tốt, đảm bảo không 
còn mầm bệnh mới tưới bón cho cây trồng. 


—_ Vệ sinh ăn uống như phải đảm bảo rau sạch, thức ăn sạch không có mầm 
bệnh giun sán và có nước sạch để ăn, uống. Thực hiện vệ sinh cá nhân như 
rửa tay trước khi ăn, sau khi đi đại tiện, không đi chân đất... Phải tăng cường 
công tác kiểm tra sát sinh tại các lò mồ để loại bỏ những lợn hoặc bò có mầm 
bệnh. 


~ Truyền thông - giáo dục sức khỏe về phòng chống giun sán đường ruột để 
cho người đàn biết được tác hại, biết được vì sao bị bệnh, biết cách phòng 
chống... của các bệnh giun đường ruột. Đồng thời để tăng cường ý thức vệ 
sinh cá nhân, thay đổi tập quán, hành vị có hại tạo nên hành vi có lợi cho 
phòng chống giun đường ruột. Thí dụ: 
+ Không phóng uế bừa bãi làm ô nhiễm mẩm bệnh giun sán. 

Không dùng phán tươi để bón cây trồng. 

Không ăn rau sống không sạch, không uống nước lã. 


+.+ + 


Không đi chân đất để phòng chống bệnh giun móc / mỏ. 
+ Không ăn thịt lợn, thịt bò sống hoặc nấu chưa chín; không ãn tiết canh lợn. 


—_ Phát hiện và điểu trị bệnh. Cần kết hợp các phương pháp để phát hiện bệnh 
cho cá nhan, cho cộng đồng (chẩn đoán lâm sàng, chẩn đoán xét nghiệm, 
chẩn đoán dịch tế). 


Đối với giun kim, muốn phòng bệnh có hiệu quả phải tiến hành vệ sinh cá nhân 
và tập thể tại gia đình, nhà trẻ, lớp mắu giáo... Cụ thể là phải tiến hành điều trị hàng 
loạt thường xuyên cho các tập thể. Đông thời phải. kết hợp với các biện pháp vệ sinh 
phòng bệnh như: không để trẻ mặc quần hở đũng, rửa hậu môn cho trẻ hàng ngày bằng, 
xà phòng vào các buổi sáng sớm, cắt ngắn móng tay cho trẻ, rửa tay cho trẻ trước khi 
ăn, giặt, phơi quần áo, chăn chiếu, lau nên nhà thường xuyên... Ngoài ra, nên tăng 
cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe vẻ phòng chống giun kìm cho học 
sinh các trường mầm non, tiểu học... 








6.2. Biện pháp phòng bệnh ly amíp 


Vấn để phòng chống sẽ hiệu quả nếu áp dụng các biện pháp đồng bộ được nêu 
một cách tóm tất đưới đây để khống chế các đường lan truyền và nhiễm bào nang: 

—_ Thực hiện vệ sinh môi trường, cụ thể các biện pháp vệ sinh phân, nước, rác. 

— Thực hiện các biện pháp vệ sinh thực phẩm. kiểm tra vệ sinh thực phẩm 


101 


— Thực hiện các biện pháp diệt các loại côn trùng vận chuyển bào nang. 
—_ Phát hiện những trường hợp mang ký sinh trùng lạnh để điều trị. 


TỰ LƯỢNG GIÁ 
* Trả lời ngắn các câu hỏi từ Ï đến 21 


1. Nêu 3 yếu tố cần thiết để trứng giun đũa, giun móc / mỏ, giun tóc phát triển ở 
ngoại cảnh: 


D 
B. 
G: 
2. Nêu 2 tác hại chính của giun móc đối với cơ thể vật chủ: 
A, 
B. 
3, Nêu 2 biện pháp chính phòng chống bệnh giun sán truyền qua đất: 
A. 
8. 
4. Giun đũa trưởng thành ký sinh ở... 
5, Giun móc / mỏ trưởng thành ký sinh ở... 
6. iun tóc trưởng thành ký sinh ở... 
7. Nêu tên thứ tự 3 cơ quan nội tạng mà ấu trùng giun đũa chu du qua: 
A. 
B. 
€. 
8. Nêu tên thứ tự 2 cơ quan nội tạng mà ấu trùng gìun móc / mỏ đi qua: 
A, 
B. 
9. Nêu 3 đặc điểm của chu kỳ giun đũa: 
A. 
B. 
&: 
10. Nêu 3 đặc diểm của chủ kỳ giun móc / mỏ: 
A. 


102 


B. 
G: 
11. Nẻu 3 đạc điểm của chụ kỳ giun tóc: 
A. 
B. 
€. 
(2. Đời sống của giun đũa trong cơ thể người có thể kéo dài... 
* 13. Đời sống của giun móc / mô trong cơ thể người có thể kéo dài:.. 
14. Đời sống của giun tóc trong cơ thể người có thể kéo dài... 
15. Thời gian hoàn thành chu kỳ của giun đũa trong cơ thể người... 


1ó. Thời gian hoàn thành chu kỳ của giun móc / mỏ trong cơ thể người... 


17. Thời gian hoàn thành chu kỳ của giun tóc trong cơ thể người... 
18. Người bị mắc bệnh sán dây lợn trường thành do...... 


19. Người bị mắc bệnh sán đây bò trưởng thành do........ 
20. Người bị mác bênh ấu trùng sán dây lợn do 


21. Để chẩn đoán bệnh sán đây lợn, sán dây bò trưởng thành người ta xét nghiệm 


phân tìm ....... 


* Phân biệt đúng / sai cho các câu từ 22 - 38 bằng cách đánh dấu V vào cột ÐĐ 


cho cảu đúng, cột Š cho câu sai 





Đ 





22 Người có thể mắc bệnh giun đũa, giun tóc, giun móc/mỏ do ân phải 
rau, quả tươi không rửa sạch, uống nước lã. 





23. Người có thể mắc bệnh giun móc / mà do đi chân đất, không đi 
gảng tay khi tiếp xúc với dất. 





24. Tỷ lệ nhiễm giun đữa ở trẻ em nói chung cao hơn người lớn. 





25. Bệnh giun móc / mỏ liên qưan đến nghề nại 








26. Quản lý và xử lý phân tốt đóng vai trò quan trọng trong phòng 
chống giun đường ruột. 








27. Giun đường ruột có chu kỳ phức tạp. 





28. Chẩn đoán xét ngiiệm đóng vai trò quyết định trong chẩn đoán xác 
định các bệnh giun đường ruột, 








Bù 
29. Muôn chẩn đoán xét nghiệm giun kim phải xét nghiệm phân để tìm 





trứng. 





| 











103 





30. Thức ăn của giun kim là máu. 





31 Giun kim chủ yếu ký sinh ở đại tràng. 





32. Ổ Việt Nam bệnh sắn dây lợn nhiều hơn bệnh sán dây bò. 





33. Người bị bệnh sán dây trưởng thành do ăn phải trứng sán. 
34. Chu kỳ sán đây là chu kỳ đơn giản. 











5. Người ăn phải trứng sán dây bò sẽ bị mắc bệnh ấu trùng sắn. 





36. Lợn là vật chủ chính của sán dây lợn. 





37. Muốn chẩn đoán bệnh ấu trùng sán dây lợn người ta phải lấy máu 
bệnh nhân vẻ đêm để làm xét nghiệm. 

















38. Sán dây lợn, sán dây bò đẻ trứng trong ruột non của người. 





* Chọn một câu trả lời đúng nhất cho các cáu từ 39 - 67 bằng cách khoanh 
tròn vào chữ cái đầu câu thích hợp 


39. Đặc điêm chung của chu kỳ giun đường ruột là chu kỳ: 
A. Có sinh vật trung gian. 
B. Đơn giản. 
C. Phải có điều kiện yếm khí. 
D. Phải có môi trường nước. 
40. Người bị nhiễm giun đường ruột có thể do: 
A. Ấn cá gỏi. 
B. Ăn tôm, cua sống. 
€. Ăn rau, quả tươi không rửa sạch hoặc uống nước lã. 
Ð. Đi chân đất, không đi găng tay khi tiếp xúc với đất, phân. 
E. Cả C và D đẻu đúng. 
41. Muốn chẩn đoán xét nghiệm bệnh giun đũa, giun móc, giun tóc ta phải: 
A. Xét nghiệm phân. 
B. Xét nghiệm đờm. 
€. Xét nghiệm nước tiểu. 
D. Xét nghiệm dịch tá tràng. 
42. Bệnh giun đũa, giun móc. giun tóc có tỷ lệ nhiễm cao Ở: 
A. Các nước có khí hậu lạnh. 
B. Các nước có khí hậu khô, nóng. 


104 


€. Các nước có khí hậu nóng, ẩm. 
D. Các nước có nền kinh tế phát triển. 
43. Đường xâm nhập của mầm giun đữa, giun móc „ giun tóc vào cơ thể người là: 
Á, Đường tiêu hóa 
B. Đường hô hấp. 
C. Đường da và niềm mạc 
D. Đường máu. 
E. Cả A và C đều đúng. 
44. Đường thải mầm giun đũa, giun móc, giun tóc ra ngoại cảnh: 
A, Qua phân. 
B, Qua chất thải như đờm. 
€. Qua da. 
D. Qua máu. 
E, Qua nước tiểu. 
45. Thức ăn của giun đũa trưởng thành trong cơ thể người là: 
A. Các sinh chất ở ruột. 
B. Máu. 
€. Dịch bạch huyết. 
D. Dịch mật. 
46. Thức äu của giun móc / mỏ trưởng thành trong cơ thể người là: 
A, Các sinh chất ở ruột. 
B. Máu. 
€. Dịch bạch huyết. 
D, Dịch mật. 
47. Giun đũa trưởng thành ký sinh ở: 
A. Tá tràng. 
B. Ruột non. 
€. Manh tràng, 
D. Đường dẫn mật. 
48. Giun móc / mỏ trưởng thành ký sinh ở: 
A. Tá tràng. 


B. Ruột non. 


105 


C. Manh tràng. 
D. Đường dẫn mật. 
40. Giun tóc trưởng thành ký sinh ở: 
A, Tá tràng. 
B. Ruột non. 
€. Manh tràng. 
D. Hạch bạch huyết. 
50, Người có thể bị nhiễm giun móc ¡ mẻ do: 
A. Đi chân đất, không đi găng tay khi tiếp xúc với đất, phân. 
B. Muỗi đốt. 
€. Ăn cá gồi. 
D. Ăn tôm cua sống. 
51. Giun tóc có chư kỳ: 
A,. Phúc tạp. 
B. Đơn giản. 
€. Phải có môi trường nước. 
D. Phải có điều kiện yếm khí. 
E. Phải phát triển qua nhiều vật chủ trung gian khác nhau. 
52. Đường xâm nhập của mầm giun đũa vào cơ thể người là: 
A. Đường tiêu hóa 
B. Đường hò hấp. 
C. Đường da và niêm mạc 
D. Đường mắấu. 
E. Cả A và C đẻu đúng. 
53. Đường xâm nhập của mảm bệnh giun tóc vào cơ thể người là: 
A. Đường tiêu hóa 
B. Đường hô hấp. 
€. Đường da và niêm mạc 
D. Đường máu. 
E, Cả A và C đều đúng. 
54. Người bị nhiễm giun đũa có thể do: 
A. Ăn cá gỏi. 


106 


B. Ăn tôm, cua sống. 
€. Ăn rau, quả tươi không rửa sạch hoặc uống nước lã. 
Ð. Đi chân đất, không đi găng tay khi tiếp xúc với đất, phân. 
E. Cả C và D đều đúng. 
35. Người bị nhiễm giun tóc có thể do: 
A, Ăn cá gỏi. 
B. Ăn tôm, cua sống. 
€. Ăn rau, quả tươi không, rửa sạch hoặc uống nước lã. 
D. Đi chàn đất, không đi gàng tay khi tiếp xúc với đất, phân. 
E. Cả C và D đều đúng. 
56. Ấu trùng sán dây lợn có thể ký sinh ở: 
A. Mắt. 
B. Não. 
€. Tim. 
D. Tổ chức đưới da. 
E. Tất cả đều đúng. 


'87. Trẻ em nhiềm giun kim chủ yếu do: 


A. Ấn rau, quả sống. €. Mút tay. 
B. Uống nước lã. D.Ấu trùng chui qua da. 
58. Chẩn đoán xét nghiệm giun kim phải dùng kỹ thuật: 
A,. Giấy bóng kính. C. Cấy phân, 
B. Kato-Katz. Ð. Xét nghiệm dịch tá tràng. 
39. Vị trí ký sinh thường gặp nhất của £. histolytica: 
A, Ruôt non. B. Đại tràng sigma và trực tràng. 
€. Gan. D. Đại tràng xuống. 


E. Tất cả đều sai 


60. E. histolytica có thể gây bệnh ở các tổ chức sau Trừ: 


A,. Ruột B. Não 
€. Gan. D. Thần kinh 
E. Phối 


61, Để chẩn đoán chắc chắn bệnh ly do £. #/s/ofyzica là xét nghiệm tìm thấy: 
A. Thể magna. B. Thể minuta. 


107 


C. Thể kén. D. Thể xuất kế. 


E. Thể tiền kến. 
a sán dây vào cơ thể người là: 
D. Da, niêm mạc. 


E. Máu. 


62. Đường xâm nhập củ: 
A. Hồ hấp. 
B. Sinh dục. 
C. Tiêu hóa. 

63. Muốn chẩn đoán sán dây trưởng thành ta xết nghiệm phân tìm: 
C. Ấu trùng sán. 


A. Trứng sắn. 
D. Đầu sán. 


B. Đốt sán 
ó thể mắc bệnh sán dây lợn trường thành do ân: 


64. Người c 
A. Thịt bò tái. D. Tiết canh lợn. 
5. Cá gói. E. Rau, quả tươi không sach- 


€. Thịt lợn tái. 
65. Người có thể mắc bệi 
A, Thịt lợn tái. 


nh ấu trùng sán lợn do ăn: 
ÐD. Rau, quả tươi không sạch. 


E. Tôm, cua sống. 


B. Thịt bò tái. 
€. Cá gòi. 
66. Người có thể mắc bệnh sán đây bò trưởng thành do ăn: 
A. Thịt lợn tái. D. Thịt bò tái. 
B. Rau, quả tươi không sạch. E, Tôm, cua sống. 
C. Cá gôi. 
án dây lợn, sán dây bồ trưởng thành là: 


ớ7. Thuốc tốt nhất hiện dùng, để điều trị S 
D. Pyrentel pamoat. 


A, Metronidazol. 
E. Praziquantel. 


B, Levamizol. 
€. Albendazol. 


108 


Bài 7 


KÝ SINH TRÙNG SỐT RÉT 


(Plustniodium) 








1. Mô tả chủ kỳ của ký sinh trùng sốt rét (KSTSR) 
3. Trình bày các phương thức nhiễm bệnh sối réi. 
3. Trình bày những thay đổi của cơ thể trong bệnh sốt rét. 
- Nói các triệu cluíng lâm sàng điển hình của một số thể bệnh. 


4 
`8, Trình bày một số phương pháp xét nghiệm chẩn đoán sốt rét và nguyên tắc 
điểm trí sốt rét 


° 


„ Trình bày các yếu tổ địch tễ học sốt rét chủ yếu ở Việt Nam 


7. Trình bày nguyên tắc và các biện pháp phòng chống sốt rét ở Việt Nam. 








1. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ CHU KỲ CỦA KSTSR 
1.1. Phân loại 


Ký sinh trùng sốt rét thuộc: 


Họ Ệ Plasmodidae 

Bộ chính $ Sporozoa (Bào tử). 

Bộ phụ $ Hemosporidae (Bào từ màu). 
Lớp P Protozoa. 

Ngành h Đông vật. 


1.2. Đặc điểm chính của Plasmodium 


Plesmodium là loại đơn bào ký sinh bắt buộc trên cơ thể sinh vật. Ngoài cơ thể 
sinh vật, Piaymodirm Không thể tồn tại được nếu không có những phương pháp nuôi 


cấy đặc biệt hoạc giữ ở nhiệt đỏ lạnh. ỏ trong cơ thể người, Plzsmodiun phải ký sinh 
nội tế bào (ở trong tế bào pan hoặc hồng cầu). Các loại Piasmodium có hai phương. 
thức sinh sản: chu kỳ sinh sản vó tính, thực hiện ở vật chủ phụ (người hoặc những sinh 
vật khác) và chu kỳ sinh sản hữu tính thực hiện ở các loại muỗi Aøopkefes truyền 
bệnh (vật chủ chính). Thiếu một trong hai loại vật chủ này. Pfas.nodiizn không thể 
sinh sản và bảo tồn nòi giống được. Piasmodium có cấu tạo đơn giản, cơ thể chỉ là một 





109 





tế bào, gồm thành phân chính là nhân, nguyên sinh chất và một số thành phần phụ 
khác, không có bộ phận di đông tuy có thời kỳ cử động giả túc, nên thường phải ký 
sinh cố định. 

Đời sống của một ký sinh trùng tương đối ngắn, nhưng quá trình sinh sản nhân 
lên nhanh và nhiều, nên tồn tại kéo dài trong Cơ thể. 

1.3. Phân bố địa lý của các loại Plasmodium ký sinh ở người 
1.3.1. P. falciparum 

Loại P. dciparum gặp nhiều ở vùng nhiệt đới có khí hậu nóng, ẩm, nắng lắm, 
mia nhiều. nhiệt độ quanh năm tương đối cao và có địa hình phức tạp. Thời gian phát 
triển của loại Plœxnodieem này nói chung Ở khoảng trên 20°C. 

P. falciparum gặp nhiều ở vùng châu Á (nhiêu nhất ở Đông Nam Á), châu Phi, 
châu Mỹ La tỉnh và ít gập ở châu Âu. Tuy vậy, ở từng vùng sự phân bố cũng không 
đều. Vùng phân bố chủ yếu kéo đài từ trung tâm châu Á, tới trung tâm Liên Xô cũ, 
vùng tây và trung tâm châu Phi và ở một số vùng hoang đại. Những vùng có bình độ 
cao rất hiếm gặp P. /alciparunt, 


4.3.2. P. vivax. 


P. viray tương đối phổ biến ở châu Âu kéo dài từ 65° Bắc, ở châu Mỹ kéo dài từ 
40° Bắc, ở Nam bán cầu từ 20° Nam. Châu Á và châu Phi cũng gập nhiều ở một số nơi, 
nhưng ít gập ở Đông và Tây châu Phi. 

1.3.3. P. malariae 

P- malariac trước đây ờ châu Âu gặp nhiều ở vùng tây "Thái Bình Dương, châu 
Phi gặp nhiều ở trung tâm, châu Mỹ chỉ gập ở một số nước, châu Á có tỷ lệ rất thấp. 
1.3.4. P. ovale 


Nói chung loại này rất ít gập trên thế giới, chủ yếu gập ở trung tâm châu Phi, 


vùng Trung Cạn Đông và một số nơi ở Nam Mỹ, ở châu Á ít gặp hơn. 
1.4. Chu kỳ của các loại Plasmodium ký sinh ở người 


Bốn loại P. /wlciparum, P. vaX, P. malariae và P. ovale tuy có khác nhau về 
hình thái học nhưng nói chung điển biến chu kỳ của các loại Plasmodium này ở người 
và muỗi truyền bệnh tương tự giống nhau và gồm 2 giai đoạn: 


—_ Giai đoạn sinh sản và phát triển vô tính trong cơ thể người. 

—_ Giai đoạn sinh sản hữu tính ở muỗi Anopheles truyền bệnh. 
1.4.1. Giai đoạn sinh sản vô tính trong cơ thể người 

~_ Thời kỳ phát triển trong gan (thời kỳ tiên hồng cầu) 


119 





Chu kỹ của kỷ sinh trùng sốt rét 


12.3! Giai đoạn sinh sản của thoa trùng trong gan 

4,5. 6, 7, 8: Thời kỳ ở gan (thể ngủ) 

9. 10, 11,12, 18, 14, 16: Giai đoạn hồng cầu 

16, 17, 18, 19: Giao bào 20, 21: Giao tử 

22, 23: Trứng 24: Tuyến nước bọi. 
Muôi A»oplieles có thoa trùng đốt người, thoa trùng từ tuyến nước bọt muỗi vào 
goại biên của người. Thoa trùng chủ động tìm đường xâm nhập vào gan. Thời 


gian thoa trùng tồn tại ở trong máu ngoại biên chỉ trong vòng từ nửa giờ tới một giờ 
hoặc ít hơn, 


Ở gan, thoa trùng xâm nhập vào trong tế bào gan, đây là vị trí ký sinh thích hợp 
của thoa trùng. Thoa trùng lấn át tế bào gan và đẩy dản nhân tế bào gan về một phía, 
Thoa trùng phân chia nhân và phân chia nguyên sinh chất, quá trình này cũng sản sinh 
ra những sắc tố trong tế bào. Nhân phân tần vào nguyên sinh chất, xung quanh nhân có 
những mảnh nguyên sinh chất và tạo thành những mảnh phân liệt. Số lượng những 
mảnh phân liệt rất lớn, Khác hẳn với số lượng những mảnh phán liệt ở hồng cầu. 


Khi ký sinh trùng đã phân chia thành nhiều mảnh trong tế bào gan, tế bào gan bị 
YỠ ra, giải phóng những ký sinh trùng mới. Đó là giai đoạn phát triển của nhiều thoa 


111 


trùng, Nhưng có một số thoa trùng nhất là của P. vivar, P. malariae và P. ovale khi xâm 
nhập vào tế bào gan chưa phát triển ngay mà tạo thành các “thể ngủ - Hypnozoites”. Thể 
ngủ tại lâu dài trong gan, với những. điều kiện thích hợp nào đó “thể ngủ” có 
thể phát triển, sinh sún ... và gây bệnh. Vì vậy, thời gian ủ bệnh có thể lâu dài, gây tái 
phát xa hoặc rất xa, 








~—_ Thời kỳ sinh sản vô giới trong hỏng cầu 


“Từ gan vào máu, ký sinh trùng xâm nhập vào hỏng cầu, đầu tiên là thể non, thể 
tự đường, Sau đó ký sinh trùng phát triển nguyê! h chất trương to và kéo dài, phân 
tán, kích thước lớn dân, sắc tố xuất hiện nhiều; ký nh trùng lúc này có dạng cử dộng 
kiểu amip. Sau đó ký sinh trùng co gọn hơn, phân chia nhân và nguyên sinh chất thành 
nhiều mảnh, nhân phân tán vào khối nguyên sinh chất đã phân chia, sắc tố có thể tập 
trùng thành khối Ở trung tâm hoặc phản tấn. Mỗi mảnh nhân kết hợp với một mảnh 
nguyên sinh chất tạo thành một ký sinh trùng mới, đó là thể phân liệt, Sổ mảnh ký sinh 
trùng của những thẻ phân liệt nhiều ít tuỳ theo chủng loại PÍasrmodiun. Sự sinh sản vô 
tính tới một mức độ đây đủ (chín) sẽ làm vỡ hồng cầu, giải phóng ký sinh trùng. Lúc 
này tương ứng với cơn sốt xẩy ra trên lâm sàng. Khi hồng cầu bị vỡ, những ký sinh 
trùng được giải phóng, đại bộ phận sẽ xâm. nhập vào những hồng cầu khác để tiếp tục 
chu kỳ sinh sản vô giới trong hồng cầu. Nhưng một số mánh ký sinh trăng trở thành 
những thể giao bào đực hay cái, những giao bào này nếu được muỗi hút sẽ phát triển 






















chu kỳ hữu tính ở muỗi: nếu không, được muỗi hút thì sau một thời gian sẽ tiêu huỷ. 
Những giao bào này không có khả năng gây bệnh nếu không qua muôi. Thời kỳ hoàn 
thành chu kỳ vô tính trong hỏng cầu đài ngắn tuỳ từng chủng loại Playmodium, có thể 
từ 40 đến 72 giờ. 


1.4.2. Giai đoạn sinh sản hữu giới trên muỗi 


~_ Các loại Anopheles truyền bệnh hút máu người có giao bào; những. giao bào 
này vào muỗi và sinh sản hữu giới. Giao bào vào dạ đầy của muôi, một giao bào cái sẽ 
phát triển thành một giao tử cái, Giao bào đực có hiện tượng sinh roi, kéo dài nguyên 
sinh chất, phân chỉa nhân... tạo thành nhiều giao từ đực. Số lượng roi từ ] đến 6 tuỳ 
từng loại. Giao tử đực và giao tử cái hoà hợp tạo thành “trứng”, trứng này di động chui 
quá thành đạ đầy của muối, phát triển trên mặt ngoài của dạ dày, tròn lại và to dần lên 
phát triển thành nhiều thoa trùng. ở bên trong. Cuối cùng thoa trùng được giải phóng và 
về tuyến nước bọt của muỗi, để khi muỗi đốt sẽ xâm nhập vào cơ thể. Garnham và 
những người cộng tác (1960-1963) đã dùng kính hiển vi điện tử nghiên cứu thoa trùng 
và những đạng hoạt động khác của ký sinh trùng. Với thoa trùng thấy cơ thể đối xứng 
chia đói, có thể tiết ra những men làm tiêu protein, giúp cho thoa trùng xâm nhập vào 
tế bào chủ đễ đàng. 








Đặc điểm phát triển của thoa trùng Plasmodium ở muỗi truyền bệnh 


Thời gian chu kỳ thoa trùng: thời gian chu kỳ thoa trùng là số ngày cần thiết để 
ký sinh trùng sốt rét phát triển từ giao từ thành thoa trùng trên cơ thể muỗi. Thời gian 
này khác nhau tuỳ từng loại ký sinh trùng và phụ thuộc vào nhiệt độ tự nhiên. Nói 
chung nhiệt độ cao thích hợp thì thời gian hoàn thành chu kỳ ngắn và ngược lại, nếu 
nhiệt độ thấp dưới mức cần thiết để phát triển trong thời gian đài, thì chu kỳ thoa trùng 
không thực hiện được. 


112 


trùng. Nhưng có một số thoa trùng nhất là của P. wvax, P. melariae và P. ovale khi xâm 
nhập vào tế bào gan chưa phát triển ngay mà tạo thành các "thể ngủ - Hypnozoites”. Thể 
ngủ có thể tồn tại láu dài trong gan, với những điều kiện thích hợp nào đó “thể ngủ” có 
thể phát triết h sản ... và gây bệnh. Vì vậy, thời gian ủ bệnh có thể lâu đài, gây tái 
phát xa hoặc š 














—_ Thời kỳ sinh sản vò giới trong hỏng cầu 


Từ gan vào máu, ký sinh trùng xâm nhập vào hồng cầu, đầu tiên là thể non, thể 
tư dưỡng. Sau đó ký sinh trùng phát triển nguyên sinh chất trương to và kéo đài, phán 
tán, kích thước lớn đản, sắc tố xuất hiện nhiều; ký sinh trùng lúc này có dạng cử động, 
kiểu amip. Sau đó ký sinh trùng co gọn hơn, phân chia nhân và nguyên sinh chất thành 
nhiều manh, nhân phân tán vào khối nguyên sinh chất dã phân chia, sắc tố có thể tập 
trung thành khối ở trung tâm hoặc phân tán. Mỗi mảnh nhân kết hợp với một mảnh 
nguyên sinh chất tạo thành một ký sinh trừng mới, đó là thể phân liệt. Số mảnh ký sinh 
trùng của những thể phân liệt n tuỳ theo chùng loại #fzsznodiu. Sự sinh sản vô 
tính tới một mức độ đầy đủ (chín) sẽ làm vỡ hồng cầu, giải phóng ký sinh trùng. Lúc 
này tương ứng với cơn sốt xẩy ra trên lâm sàng. Khi hồng cầu bị vỡ, những ký sinh 
trùng được giải phóng, đại bộ phận sẽ xâm nhập vào những hồng cầu khác để tiếp tục 
chu kỳ sinh sản vô giới trong hỏng cầu. Nhưng một số mảnh ký sinh trùng trở thành 
những thể giao bào đực hay cái, những giao bào này nếu được muỗi hút sẽ phất triển 
chu kỳ hữu tính ở muồi: nếu không được muỗi hút thì sau một thời gian sẽ tiêu huỷ. 
Những giao bào này không có khả năng gây bệnh nếu không qua muỗi. Thời kỳ hoàn 
thành chu kỳ vô tính trong hỏng cầu đài ngắn tuỳ từng chủng loại Piasodiwm, có thể 
từ 40 đến 72 giờ, 














1.4.2. Giai đoạn sinh sản hữu giới trên muỏi 


—_ Các loại Asøpjeles truyền bệnh hút máu người có giao bào; những giao bào 
này vào muôi và sinh sản hữu giới. Giao bào vào dạ dày của muỗi, một giao bào cái sẽ 
phát triển thành mỏt giao từ cái. Giao bào đực có hiện tượng sinh roi, kéo đài nguyên 
xinh chất, phản chia nhân... tạo thành nhiều gìao tử đực. Số lượng roi từ I đến 6 tuỳ 
từng loại. Giao tử đực và giao tứ cái hoà hợp tạo thành “trúng”, trứng này đi động chui 
qua thành dạ đày của muỗi, phát triển trên mặt ngoài của dạ dày, tròn lại và to dẫn lên 
phát triển thành nhiều thoa trùng ở bên trong. Cu cùng thoa trùng được giải phóng và 
Vẻ tuyến nước bọt của muôi, để khi muỗi đốt sẽ xâm nhập vào cơ thể. Garnham và 
những người cộng tác (1960-1963) đã dùng kính hiển vì điện tử nghiên cứu thoa trùng 
và những đạng hoạt động khác của ký sinh trùng. Với thoa trùng thấy cơ thể đối xứng 
chia đôi, có thể ra những men làm tiêu protein, giúp cho thoa trùng xâm nhập vào 
tế bào chủ để dàng. 














— Đặc điểm phát triển của thoa trùng #f@smodiwm ở muỗi truyền bệnh 





Thời gian chu kỳ thoa trùng: thời gian chu kỳ thoa trùng là số ngày cần thiết để 
ký sinh trùng sốt rét phát triển từ giao tử thành thoa trùng trên cơ thể muỗi. Thời gian 
này khác nhau tuỳ từng loại ký sinh trùng và phụ thuộc vào nhiệt độ tự nhiên. Nói 
chung nhiệt độ cao thích hợp thì thời gian hoàn thành chu kỳ ngắn và ngược lại, nếu 
nhiệt độ thấp dưới mức cần thiết để phát triển trong thời gian dài, thì chu kỳ thoa trùng 
không thực hiện được. 


112 


Thời gian hoàn thành chu kỳ thoa trùng của Ø, #alcipariza ở muỗi: 


THỊ 
r= ——— ngày 
t~+16 
+ §: là thời Sian chư kỳ thoa trùng, 
+ LH]: tổng số 
/AÍCIbdFi0m, 





là 1ó, Nếu ¡ 
phát triển). 





2. BỆNH SỐT RÉT 
2.1. Phương thức nhiễm bệnh; 


Người có thể nhiềm bệnh sốt rét thẹ, 


O 3 phương thức sau đà 
=_ Đo muôi truyền 


lây: 
Đo truyền máu 
Truyền qua rau thai 

Ngoài ba 


trong cộn, 
chứng 


phương thức trên, ngày nay vấn đề nhiễm sốt ré; 
g đồng những người tiêm chích ma tuý cũng đã được 
hØm tiêm đính trâu có ký sinh trùng sốt rét), 


t do tiêm tĩnh Tnạch 
đề cập đến (d„ đùng 
2.2. Cơ chế bệnh sinh: 


động bình thường của cơ thể trước sự tấn công của ký sinh trùng hoặc do các sản phẩm 
độc hại của nó. Nói chung, một số nguyên nhân gây bệnh chính cũng đã được các tác 
giá thừa nhận: 

— Do độc tố của ký sinh trùng 

— Doviêm 

—_ Do thiếu dinh dưỡng, thiếu oxy của tổ chức và tế bào, do thiếu máu... 

Những sự thiếu hụt này gây suy nhược cơ thể, trên cơ sở đó làm cho bệnh càng 
nặng thêm. 
2,3. Phân loại bệnh sốt rét: 

Dựa trên cơ sở phân loại sốt rét của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam 
phân loại bệnh sốt rét theo 2 mức độ lâm sàng: 

— Sốt rét thông thường / Sốt rét chưa biến chứng. 


— Sốt rét ác tính / Sốt rét có biến chứng. 
2.4. Các thể lâm sàng 
2.4.1. Thế sốt rét thông thưởng / Sốt rét chưa có biến chứng 


Khi sốt lần đầu tiên thường chưa có tính chu kỳ và chưa cố dấu hiệu điển hình 
của sốt rết cơn mà thường sốt liên miên mấy ngày liễn, nên rất đẻ nhầm với sối thương 
hàn. Những cơn sốt về sau mới rõ rệt dưới đạng sốt rét cơn. Có thể một vài ngày hay 
một vài giờ trước khi cơn sốt thật sự xảy ra, bệnh nhân có các triệu chứng như nhức 
đầu, mệt mỏi, đau mình mẩy, đau xương, có cảm giác gai rét, buồn nón... 


Cơn sốt rét điển hình thường lần lượt trải qua 3 giai đoạn 


~ Giai đoạn rét run: bệnh nhân rét run toàn thân, mình nổi da gà, đắp nhiều 
chăn vần không hết rét. Da tái nhợt, lạnh toát, môi thâm tím... Giai đoạn này có thể 
kéo đài từ 1⁄2 giờ — 2 giờ. 

~_ Giai đoạn sốt nóng: có thể lúc đầu cảm giác nóng còn xen lản cảm giác rét, 
sau đó cảm giác nóng tăng dân. Thân nhiệt có thể lên đến 39 — 40°C hoặc cao hơn, mặt 
đồ bừng, mạch nhanh, thở hồn hển, đau đầu. khát nước, da khô và nóng. Giai đoạn này 
kéo dài một vài giờ. 

—- Giai đoạn vã mỏ hôi: mồ hôi ra rất nhiều, thân nhiệt đột ngột giảm. Huyết áp 
tăng trở lại, mạch chậm dân và trở lại bình thường, bệnh nhân cảm thấy hồi phục đần 
và khỏe, 


Đối với P. #eiparum có thể gày sốt hàng ngày hoặc sốt cách nhật, với P. vwax 
thường 2 ngày sốt một cơn (sốt cách nhật), còn P. mazÏariae thường 3 ngày sốt một cơn. 


Sau khi bị sốt rét lần đầu, nếu không được điều trị tốt thì sẽ có những cơn tái 
phát gần hoặc tái phát xa. Cơn tái phát xa chỉ xảy ra với P. vivax và P, ovale đo ký 
sinh trùng có "thể ngủ” ở trong tế bào gan. Cơn tái phát xa có thể xảy †a sau 5 năm đối 
với P. viwy và sau 2 năm đối với P. oyale. 








14 


2.4.2. Sốt rét ác tính / Sốt rét có biến chứng: bao gồm các thể bệnh sau: 
2.4.2.1. Thể não 

Hay gặp nhất trong các thể sốt rét ác tính {80 — 95%). Thường ngay từ đầu bệnh 
nhân đã nguy kịch, cần được cấp cứu. 


—_ Đấu hiệu nổi bật của thể này là rối loạn ý thức. Bệnh nhân có thể trạng trầm 
trọng, đa và niềm mạc tái nhợt, thân nhiệt lên cao 40 ~ 41°C. 


~_ Đấu hiệu kích thích màng não rất thường gặp, nhất là ở trẻ em: nhức đầu, nôn 
mửa, thở đốc, mạch nhanh, cổ cứng, dấu hiệu Kernig (+). 


— Hôn mê xuất hiện đột ngột hoặc từ từ, bệnh nhân có thể vật vã, cuồng sảng, 
€o giật và thường có rối loạn cơ vòng. 


—_ Đồng tử giãn và phản xa với ánh sáng kém. 
— Các dấu hiệu khác: 
©_ Dấu hiệu ở thận: rất quan trọng trong tiên lượng bệnh, có thể nhẹ (đái ít) 
hoặc nặng (vô niệu, tre huyết cao... ). 
+ Dấu hiệu hô hấp; suy hô hấp. 
Dấu hiệu tuần hoàn: suy tuần hoàn... 
+ Giải phẫu bệnh (nếu bệnh nhân tử vong) thấy mạch máu bị tắc, nhất là vi 
mạch ở não, đo tràn đầy ký sinh trùng. Gan, thận đều bị tổn thương nặng. 

Nếu diễn biến tốt, bệnh nhân sẽ hồi phục sau I - 6 ngày, trung bình là 3 ngày và 
ít để lại di chứng, 

Tỷ lệ tử vong rất cao (20 ¬ 40%), nếu không được điều trị sớm và triệt để. 

Có nhiều giả thuyết được đưa ra để giải thích các hiện tượng sinh lý bệnh của sốt 
rét ác tính thể não trong đó có 4 cơ chế chính: 

Tăng thẩm thấu của màng não dẫn đến thoát dịch não tuỷ và phù não. 

Đông máu nội mạch rải rác mà một trong những nguyên nhân chính là các 
“núm” / "knobs” ở bể mật hỏng cầu nhiễm P. falciparum làm kết dính chúng với liên 
bì nội mạch và hiện tượng tạo hoa hồng do kết dính giữa hồng cầu bị nhiễm Z. 
#ulciparum với hông cầu không bị nhiễm. 





Hiện tượng miễn dịch bệnh lý với sự tích tụ các phức hợp miễn dịch. 
Cơ chế nhiễm độc có liên quan tới các ©ytokine. 
2.4.2.2. Thể đái huyết sắc tố 
Là một thể đặc biệt của sốt rết có huyết tán cấp, đái huyết sắc tố, thiếu máu 


nặng, dễ dân tới truy tìm mạch, suy thận cấp, tỷ lệ tử vong cao và thường do P. 
ƒ@lciparum gây nên. 


i15 


2.4.3. Sốt rét ở phụ nữ có thai 


Phụ nữ có thai sống ở vùng sốt rét lưu hành dễ có nguy cơ bị sốt rết ác tính do 
giảm miễn dịch, Các thể lâm sàng thường gặp là thể não, thể suy thận, thể gan mật, 
cơn thiếu máu cấp do huyết tần năng. Có thể gây sảy thai, thai chết lưu hoặc đẻ non. 


2.4.4. Sốt rét bấm sinh 


Sốt rét bẩm sinh chỉ xảy ra trong thời kỳ mang thai mà có sự thương tổn lớp tế 
bào rau thai bảo vệ sự ngăn cách giữa máu mẹ và máu thai nhi nên rất hiếm gặp. Bệnh 
cổ thể xuất hiện ngay sau đẻ hoặc 2 ngày sau đẻ. Triệu chứng thường gặp là sốt, quấy 
khóc, tiêu chảy, bú kém, vàng da và gan lách to. 


„ Cũng có trường hợp sốt rét bẩm sinh xảy ra trong thời kỳ chuyển dạ. Trong 
trường hợp này, bệnh thường xuất hiện muộn hơn, khoảng 3 - 5 tuần san đẻ hoặc có 
thể lâu hơn nữa. Các dấu hiệu gan, lách to cũng ít gặp. 


2.4.5. Sốt rét ở trẻ em 


Trẻ dưới 6 tháng tuổi, đặc biệt là dưới 3 tháng thì ít mắc sốt rét và ít bị chết do 
sốt rót do còn kháng thể của mẹ và còn có huyết sắc tố F nên không có Para Amino 
Renzoic Acid (PABA). Vì vậy, ký sinh trùng sốt rét không tổng hợp được acid folic 
cho quá trình sống và phát triển, 

Sau 6 tháng tuổi, do không còn kháng thể của mẹ và huyết sắc tố F nẻn trẻ dễ 
mắc sốt tết và dễ có nguy cơ bị sốt rét ác tính hơn người lớn. 

Triệu chứng lâm sàng: đấu hiệu tiêu hóa thường nổi bật như nôn, tiêu chảy, đau 
và chướng bụng. Trẻ đờ đẫn, kém ăn, sốt cao 39 — 41°C, có thể sốt liên tục hoặc dao 
động, kèm theo dấu hiệu màng não và co giật. Cả gan và lách đều to, sờ đau. Thiếu 
mắấu thường xây ra rất nhanh. tý lệ tử vong cao hơn so với người lớn. 


2.5. Thay đổi của cơ thể trong bệnh sốt rét 
2.5.1, Thay đổi của lách 
Trong sốt rét nói chung, lách thường to ra. Nhưng không phải bất cứ bệnh nhân 


sốt rét nào cũng bị lách to. Lách chỉ to khi bị nhiễm ký sinh trùng nhiêu lần và không 
được điều trị đúng. Lách to là đo những nguyên nhân sau: 








— _ Lách phải tăng cường chức năng: hiện tượng thực bào tăng lên do hồng cầu 
bị phá huỷ hàng loạt qua mỗi đợt sốt. 

—_.. Rối loạn thần kinh vận mạch và thần kinh giao cảm: trong sốt rét, thần kinh 
co mạch bị ức chế, thân kinh giãn mạch bị hưng phấn, kết quả làm cho máu vào lách 
nhiều hơn bình thường và lách to ra. 

Lách to có thể bị giập vỡ. Biến chứng giập vỡ lách thường gặp ở những bệnh 
nhân mới mắc sốt rét. Người ta cho rằng, khi mới mắc sốt rét, lách to nhanh nên yếu và 
dẻ vỡ. Tuy nhiên, hiện tượng giáp vỡ lách còn tuỳ thuộc vào từng cơ địa. Tiến triển của 
lách to có 2 khả năng: 


116 


+ _ Lách không thể trở lại bình thường dù rằng bệnh nhân đã khỏi hẳn sốt rét 
do các tế bào đã bị xơ, mao mạch thần kinh giao cảm và phó giao cảm 
không thể hồi phục được. 





+ Lách trở lại bình thường nếu bệnh nhân được diều trị tốt và không bị tái 
nhiễm. 


Vẻ phân loại lách, phân độ lách, có sự khác nhau ít nhiều giữa lâm sàng và dịch 
tế học ký sinh trùng. Về phân chia số lách, trong dịch tễ học sốt rét cũng có nhiều cách 
khác nhau. Điều quan trọng là cần phải xác định lách to do nguyên nhân ký sinh trùng 
:_ sốt rết hay lách to do những nguyên nhân khác. Còn việc phân chia mức độ lách to làm 
„ 3 số hay Š số cũng chỉ là tương đối, vì thực tế lách to từ rốn trở xuống (số 4 hay số 5) 

du cho thấy bệnh nhán đã bị sốt rét nhiều lần, nhiều nám. 





2.5.2. Thay đổi của gan 


Gan là bộ phận đấu tiên tiếp xúc với ký sinh trùng nên chịu ảnh hưởng trước 
lách. Gan có thể to, đau là triệu chứng hay gặp.trong sốt rét. Tế bào Kupffer phì đại, 
tăng sinh, nặng hơn thì có hoại tử và thoái hóa mỡ nhu mô gan. 


Các chức phân của gan như: chức phận chống độc, dự trữ đường... đều có những 
thương tổn. Mức độ thương tổn gan nặng hay nhẹ tuỳ thuộc vào loài P/aswuodiưm, thời 
gian hị bệnh và sự can thiệp điều trị. Nếu điều trị tốt, sau 2 - 3 tuần gan có thể hồi 
phục được. Nếu điều trị không tốt, gan có thể bị viêm, năng hơn nữa là bị suy gan, xơ 
sản. Thường Ø. flcjparum hay gây thương tổn gan. 


2.5.3. Thay đổi của máu 





Thiếu máu là một triệu chứng bao giờ cũng có trong bệnh sốt rét, tuy nhiên mức 
độ có khác nhau, Do sốt rét, hồng cầu bị vỡ hàng loạt, trung tâm sinh huyết bị ức chế 
nên số lượng hồng cầu giảm, nhiều khi chỉ còn khoảng 3.000.000 / mm), huyết sắc tố 
cũng giảm xuống còn 60 - 65%. Bạch cầu giảm, chỉ còn 3.000 - 4.000 / mm`, trong đó 
bạch cầu đa nhân trung tính giảm. 





Bềẻn cạnh sự giảm hồng cầu do bị vỡ hàng loạt còn có cả cơ chế miễn dịch. Trên 
bề mặt của hồng cầu có ký sinh trùng sốt rét xuất hiện những chất gây hoạt hóa bổ thể 
và làm cho những hồng cầu này bị dung giải. 

Trong các thể xốt rét nặng có biến chứng / sốt rét ác tính, số lượng hồng cầu 
giám nặng, tỷ lệ huyết sắc tố cũng giảm nặng, nhất là trong thể đái huyết sắc tố. Tuy 
nhiên, bạch cầu có thể tăng, bạch cầu đơn nhân lớn cũng tăng. 





Máu còn có một số thay đổi hóa sinh như: glucose tăng, protein giảm, albumin 
giảm... 


Ngoài những thay đổi của lách, gan , máu thì thận và một số bộ phận khác cũng 
bị ảnh hưởng. Sốt rét có thể gây viêm thận do độc tố của ký sinh trùng sốt rét. Nước 
tiểu người bệnh có thể có trụ niệu, albumin, hồng cầu. Bệnh nhân có thể bị phù, tăng 
huyết áp. Thận viêm do sốt rét thường dê chữa và mau lành, chỉ trong trường hợp 
không diều trị mới thành mạn tính. Ký sinh trùng P. futciparum dễ gây viêm thận hơn 
các loài Plasmodium khác. 











117 


Sốt rét còn có thể gây một số triệu chứng thần kinh như nhức đầu, chóng mặt... 
2.6. Chẩn đoán 


Chứn đoán sốt rét thông thường! Sốt rét chưa biến chứng 


Chẩn đoán bệnh sốt rét phải căn cứ vào 3 yếu tố: địch tế, lâm sàng và Xét nghiệm 
ký sinh trùng. 


Yếu tố dịch tẽ: cẩn liai ý đến các yếu tố địch tế rất có giá trị nhục 
— Sống ở trong vùng sốt rét lưu hành hoặc 


—_ Qua lại vùng sốt rét, hoặc có tiền sử sốt rét trong 6 tháng gần đây, có thể lâu 
hơn như trong trường hợp tái phát do P. và&v 





—_ Có liên quan đến truyền máu 
Đấu hiệu làm sàng 

Cơn sốt điển hình: trải qua 3 giải đoạn - rét run, sốt nóng, vã mồ hói. 
~_ Cơn sốt không điển hình: 


+ Sốt không thành cơn: chí có cảm giác ớn lạnh, gai rét (thường gặp Ở trẻ 
nhỏ và người sống lâu ở vùng sốt rét lưu hành). 


+ Sốt liên tục hoặc dao động trong Š = 7 ngày đầu, rồi sau đó sốt thành cơn 
(thường gặp ở bệnh nhân sốt rét lần đầu). 


+ Những dấu hiệu khác: thiếu máu. lách to... 
Chẩn đoán xót nghiệm ký sinh trùng 


Đây là chấn đoán có giá trí quyết định, bao gồm các xét nghiệm phát hiện ký 
sinh trùng sốt rét trong máu và phát hiện các kháng nguyên hoặc kháng thể sốt rét 
trong huyết thanh. 

— Xét nghiệm lam máu tìm ký sinh trùng sốt rét 

Lấy máu trong cơn sốt làm tiều bản máu đàn và giọt đặc. lÔ Việt Nam cho tới 
nay, xét nghiệm lam máu qua soi kính hiển vi vẫn là tiêu chuẩn vàng trong chấn đoán 
bệnh sốt rét với độ chính xác cao, tuy nhiên kỹ thuật này chỉ thực hiện được với những 
kỹ thuật viên chuyên khoa. 

Các kỹ thuật miễn địch: kỹ thuật QBC (Quantitative Buffy Coat), kỹ thuật 
Parasigh ~ F / Paracheck P/, kỹ thuật PCR (Polymerase Chain Reaction), kỹ 
thuật huỳnh quang gián tiếp (IFA) và hấp phụ gắn men (ELI5A) 


2.7. Điều trị 
2.7.1. Nguyên tắc điều trị 
—_ Phải chẩn đoán sớm, điều trị càng sớm càng tốt, ngay từ y tế cơ sở/xã (nhất là 


sốt rét nặng có biến chứng). 


118 


Tuỳ theo loài ký sinh trùng, tuỳ từng giai đoạn chủ kỳ của ký sinh trùng mà 
chọn thuốc cho phù hợp. 

Phối hợp thuốc: không nén điều trị một loại thuốc mà nên phối hợp các nhóm 
thuốc sốt rét (thường là 2 loại thuốc sốt rết thuộc 2 nhóm khác nhau). 





Đủ liều và an toàn cho người bệnh: hướng dẫn và giám sát bệnh nhân dùng 
thuốc sốt rét đủ liễu trong ngày và đủ số ngày điều trị. 
Phải 





lều trị cả thể giao bào. 
Chú ý diệt “thể ngủ” ở trong gan (đối với P. vivax). 
Phòng ngộ độc thuốc. 


ốc dạng viên (uống) chỉ dùng điều trị thể sốt rét thông thường. Đối với 
ăng có biến chứng hoặc trường hợp bênh nhân có nôn, tiêu chảy phải 
đùng dạng tiêm. 





2.7.2. Thuốc điểu trị 


Các nhóm thuốc sốt rết: Phân loại theo cấu trúc 


Nhóm I: Quinnin 

Nhóm 2: Amino acridin (Quinacrin, Acrikin, Atebin, Mepaerin...) 
Nhóm 3: 4Amino quinnolcin (Chloroquin, Delagyl, Nivaquin., Amodiaquin...) 
Nhóm 4: 8-Amino quinnolein (Primaquin, Plasmocid, Plasmoquin, Quinocid... 





Nhóm 5: Biguamit (Bigumal, Paludrrin, Proguanil...) 

Nhóm 6: Pyrimethamin 

Nhóm 7: Nhóm kháng sinh gồm Tetracyclin, Doxycyclin... 

Nhóm 8: Sulfamid gềm Sulfol, Sulfamid, Sulfađoxin... 

Nhóm 9: Artemisinin và dẫn xuất (Artemisinin, Artesunat, Arthemether...) 
Nhóm 10: Các thuốc khác: Mefloquin, Fanidar, CV-§... 


Những thuốc thuộc nhóm 2 và nhóm 5 hiện nay ít được sử dụng. 


3. DỊCH TẾ HỌC SỐT RÉT Ở VIỆT NAM 


Dịch tế học sốt rét là một khoa học tổng hợp nghiên cứu các yếu tố nguy cơ 
trong sốt rớt, thực trạng sốt rét và là cơ sở cho việc lập kế hoạch phòng chống sốt rét 


3.1. Điều kiện thiên nhiên liên quan đến sốt rét 


Khí hậu - Sinh địa cảnh - Môi trường sinh vật (quần thể thực vật, động vật). 


Khí hậu có ảnh hưởng lớn, có khi quyết định đối với lây truyền sốt rét. Nhiệt độ 
ảnh hưởng có tính chất quyết định đến sự phát triển của muỗi truyền sốt rét và sự phát 
triển của ký sinh trùng sốt rét trong cơ thể muỗi. 


119 


~ Lượng mưa ảnh hưởng đến sự sinh sản của muỗi Azøpheies và ảnh hưởng đến 
sinh tồn của bọ gậy. Lượng mưa có quan hệ đến mùa truyền bệnh sốt rét. 


__ Độ ẩm tương đối của không khí ảnh hưởng đến tuổi thọ của Ảnopheles. 
Anopheles sống lâu ở độ ẩm tương đối của không khí khoảng 80%. 


~ Những biến cố về khí hậu: bão. lụt có ảnh hưởng đến bệnh sốt rét. Nhiều vụ 
dịch sốt rét lớn, nặng đã xảy ra ở nhiều nước kể cả ở Việt Nam sau một số trận bão lụt. 
Sau những đợt bão lụt, nơi muỗi đẻ tăng, sự tiếp xúc giữa người và muỗi tăng, đời sống 
thiếu thốn căng thắng làm giảm sức chống đỡ của cơ thể. 


—_ Sinh địa cảnh địa hình - môi trường sinh vật, các đặc điểm nước (độ dốc, độ 
»mận), thảm thực vật có ảnh hường tới sinh thái của người và Anopheles; cấu trúc điểm 
dân cư; nghề nghiệp và cách làm nghề. v.v... có ảnh hưởng rất lớn đến bệnh sốt rét, đã 
được xem là ¡ tố nguy cơ trong dịch tế học sốt rét và là đối tượng nghiên cứu 
của dịch tễ học sốt rét 






3.2. Những điều kiện kinh tế - xã hội 


Đặc điểm kinh tế xã hội có tính quyết định trong phòng chống sốt rét, điều này 
đã được chứng minh nhất là sau những nâm 80 khi chiến lược thanh toán sốt rét toàn 
cầu không thể thành công được ở các nước kinh tế xã hội kém phát triển. 


—_ Những hoạt động kinh tế của cộng đồng có thể làm tăng nguy cơ sốt rét như: 
đi xây dựng kinh tế mới miền rừng núi; du canh; du cư; lấn biển; khai thác vàng, đá 
quý. công trường làm thuỷ lợi, thuỷ điện, công trường làm đường đây điện, làm đường 
qua vùng rừng núi v.v... Hoạt động kinh tế của cộng đồng cũng có thể làm giảm nguy 
cơ mắc SR như: mở mang kinh tế miền núi, định canh, định cư, cấu trúc lại khu dân 

- eư, phát triển hệ thống đường giao thông... 


Các yếu tố nguy cơ về tập quán đối với dịch tễ học sốt rét có thể kể đến: 
— Tập quán du canh du cư và sốt rét. 





—_ Tập quán làm kiến trúc nhà ở, xây dựng bản làng và sốt rết. 
—_ Tập quán sinh hoạt và sốt rét. 

—_ Tập quán vệ sinh và sốt rét. 

~_ Tập quán mặc trang phục và sốt rét. 


Vẻ mặt xã hội, các yếu tố như nghề nghiệp, mức sống, trình độ dân trí, phong tục 
tập quán, tín ngưỡng. chính trị, mức ổn định xã hội, giao thông, màng lưới y tế... đều 
có thể ảnh hưởng đến sốt rét và công tác phòng chống sốt rét. 


Sốt rét và xã hội có ảnh hưởng qua lại rất hữu cơ với nhau. 
3.3. Dịch sốt rét 
Là hình thức không thường xuyên. nhưng tác hại của bệnh sốt rét rất lớn. 
—_ Định nghĩa: một vùng có dịch sốt rét khi ở vùàg đó mức bệnh sốt rét tăng, 


nhiều và nhanh trong một thời gian tương đối ngắn và có lây truyền tại chỗ. 


120 


- Ởmột vùng thường xuyên không có sốt rét hoặc một vùng sốt rét lưu hành 
nhẹ, dịch sốt rét dẻ thấy rõ nét. Nhưng ở một vùng sốt rét lưu hành vừa và nặng, muốn 
kết luận là có địch sốt rét, thì mức phát bệnh trong thời điểm nghỉ có dịch phải cao 
hơn so với mức trung bình nhiều năm vào thời diểm đó và cao hơn mấy lần là tuỳ theo 
cụ thể do cơ quan quản lý và chí đạo sốt rét hướng dẫn, quy định. 














3.4. Điều kiện thuận lợi xảy ra dịch 
Dịch sốt rét có thể xảy ra khi; 
—_ Nhiều người chưa có miễn dịch với sốt rét hoặc đã có miễn dịch với sốt rét 


nhưng yếu hoặc bị suy giảm mà đi vào vùng sốt rét, nhất là đi vào những địa phương 
xốt rét lưu hành nặng. 


—_ Ở một vùng nào đó, số nguồn bệnh sốt rét tại chỗ hoặc ngoại lai tăng đột ngột. 

—_ Mật độ véc tơ sốt rét tăng, khi có véc tơ sốt rét mạnh xâm nhập. 

—_ Sự tiếp xúc giữa người và muỗi tăng lên trong lúc có thiên tai thảm họa, 
chiến tranh và sự đẻ kháng của cơ thể dân chúng bị giảm. 

Ỡ những nước nhiệt đới SR lây truyền quanh năm. Việc xác định các vùng sốt rét 
Và mùa sốt rét rất quan trọng đối với công tác phòng chống sốt rét. 

3.5. Những đặc điểm dịch tễ học của bệnh sốt rét ở Việt Nam 
3.5.1. VỊ trí địa lý, khí hậu, cư dân, kinh tế, xã hội (có liên quan đến SR) 

~- Vị trí địa lý: 

Việt Nam nằm ở phía đông của bán đảo Đông Dương. từ vĩ tuyến 8"30 Bác đến 
vĩ tuyến 23'22 Bắc, từ kinh tuyến 102,10 đến 1170 kinh đóng, thuộc khu vực nhiệt đới 
và cận nhiệt đới. Biên giới đất liền với Trung Quốc, Lào, Campuchia. Những vùng biên 
giới dều là vùng rừng núi, vùng dân tộc ít người, kinh tế khó khăn, SR còn nặng. Các 
sông lớn chảy từ vùng rừng núi, qua trung du, đồng bằng, ra biển (liên quan đến sốt rét 
khuyếch tán từ rừng núi vẻ đồng bằng). Ven biển có bãi cát, có rừng ven biển có đồng 
lây, ruộng, vùng làm muối, có các hải cảng... và cũng có một số ổ sốt rét lưu hành với 
những nét đặc biệt. 

—_ Thời tiết khí hậu 





+ Nhiệt độ tự nhiên: nhiệt độ tự nhiên có ảnh hưởng rất lớn đến địch tễ học 
của sốt rét. Chú kỳ sinh sản và phát triển của muỗi phụ thuộc vào nhiệt độ. 


Nhiệt độ trung bình hàng năm trừ một vài vùng cực Bắc, các nơi khác quanh năm 
nhiệt độ trên J4”5 - I6"C, thuận lợi cho sự phát triển của ký sinh trùng sốt rết trong cơ 
thể muỗi. 


Những vùng nhiệt độ quanh năm dưới 14,5°C thì không có sốt rét; ở những nước 
ôn đới, P.uiav nhiều hơn Ø, /afeiparum và có tới 4 á chùng (thời kỳ tái phát xa hoặc 
thời kỳ nung bệnh dài): mùa sốt rét ở đây cũng ngắn: ở những nước sốt rét nhiệt đới 
P/#lciparumi chiếm ưu thế (80-85% số ký sinh trùng sốt rét); mùa sốt rét kéo dài 
quanh năm. 








121 


+ Mưa: những vùng mưa nhiều, nhiều suối nước, sông ngồi, hồ ao, ruộng nước 
thường có điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh đề, phát triển mạnh. Mật độ của muỗi 
thay đổi theo độ mưa, những tháng mưa nhiều thường là muỗi phát triển mạnh, vì vậy 
địch sốt rết thường xảy ra vào mùa mưa. 


Nước ta là nước nhiệt đới, mưa nhiều, mưa quanh năm đặc biệt là ở Miễn Nam 
nén là điều kiện thuận lợi cho sự sinh sản, phát triển của muỗi sốt rét và dịch sốt rét. 


—_ Xã hội; 


Nước ta có trên 30 năm chiến tranh với những hậu quả rất nặng nẻ. Còn nhiều hộ 
thuộc diện nghèo nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, nhiều người còn mù chữ. 
Những vùng này lại là các vùng sốt rét lưu hành năng. Tỷ lệ bác sĩ trên đầu dân còn 
thấp. Màng lưới y tế cơ sở ở vùng sâu vùng xa chưa phát triển mạnh, 





Tất cả các yếu tố trên có ảnh hưởng rất lớn đến sốt rét vì bệnh sốt rét về nhiều 
khía cạnh là một bệnh kinh tế — xã hội 


3.5.2. Mầm bệnh sốt rét 


Việt Nam có đủ bốn loại PÍasmodim ký sinh ở người, đó là P,flecipnarum, P. 
Vitdx, P, melariae. P. ovale và có cơ cấu như sau: 

—_P. fulciparum: chiếm đa số trong các ca bệnh. Nhìn chung trong toàn quốc 
thì từ 70 đến 80% các trường hợp sốt rét là do P. falciparwm gây nên. Hầu hết các địa 
phương trong cả nước đều có tỷ lệ phân bố tương tự . Bệnh/dịch sốt rét ở Việt Nam 
thường rất nặng do //alciparum: chiếm đa số và vì đặc điểm sinh học đặc biệt của P. 
falciparum. Trên 90% các trường hợp sốt rét tử vong là đo P. #uiciparum. Các vụ dịch 
sốt rét do Ø, fafeciparum thường rẩm rộ, nặng và rất nặng và có thể gây tử vong ở 
những mức độ khác nhau. 

P. alciparwmi đã kháng Chloroquin từ những năm 60 và hầu như đã kháng trong 
cả nước, trừ một số nơi miễn Bắc; P. ƒ&feiparum còn kháng cả Fansidar (ở mức độ 
khác nhau) và giảm độ nhậy với Quinin; còn nhậy đối Artemisinin và Mefloquin. 

~—P.vàax: 20-30%; P. malariae: 1-3%. Lễ tẻ có P. ovaie. Những vụ dịch do 
P, virax gây nên tuy không rầm rộ, ít tử vong nhưng thường kéo dài do có “thể ngủ” 
Ở gan 


3.5.3. Nguồn bệnh SR ở Việt Nam 


Nguồn bệnh sốt rét bao gồm những bệnh nhân sốt rét và người mang ký sinh 
trùng lạnh. 









—_ Bệnh nhân sốt rét: là nguồn bệnh quan trọng. Sốt rét ở nước ta có đủ các thể 
bệnh, từ sốt rét thường đến sốt rét ác tính (SRAT), sốt rét đái huyết cầu tố... Số bệnh 
nhân trong các vụ dịch sốt rét nhiều nơi chiếm tỷ lệ cao. Tỷ lệ SRAT /bệnh nhân sốt 


rét ở một số tỉnh từ 0,25% đến trên dưới 5%. 


—_ Người mang KST lạnh: 





122 





Trước những năm 70: ở miền Bắc từ 12-13% đến 22-32% dân số điều tra (số liệu 
của QY). Gần đây (1993) ở Krông Pông - Daklak: chiếm 75% số người có KSTSR (Lê 
Đình Công và CTV). Trong PCSR hiện nay, số người mang KST lạnh cần được quan 
tâm phát hiện và vô hiệu hóa. 

3.5.4. Véc tơ truyền SR ở Việt Nam 


Theo các tài liệu mới nhất của phòng cón trùng viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Còn 
trùng trung ương ở Việt Nam có gần 60 loài Anopheles (Thái Lan 53, Ấn Độ 53, Trung 
Quốc 47...) 


Các véc tơ chính: Áu. minữnus, Án. đirus, Ân. suuulaicus; véc tơ phụ: An. subpictts, 
2UI, Jeyporiensis, An, vaews, An. indefinitus. Véc tơ nghỉ ngờ: Án. baezdi, An. lesteri, An. 
ÙMerujpt 


—_ Đặc điểm các véc tơ chính truyền sốt rét ở Việt Nam: 
+. Diện muỗi đẻ rất lớn, nhiều loại khó diệt bọ gậy hoặc điệt rất tốn kém, 


+ Muỏi trưởng thành chính ở rừng núi: An. dirws, Án. mínửmuš và ven biển 
AAn, xuuidaicus có bộ phận lớn trú ngoài nhà, nên phun tường nhà ít hiệu quả mà tốn kém. 


+ Tính ham hút máu người rất cao (ưa đốt người). 
+. Tầm bay xa: trên dưới 2 km, khi thuận gió có thể hơn. 
+ Khả năng di cư từ miền núi rừng về đồng bằng: lớn (theo các bè, thuyền), 


+ Tuổi thọ vào mùa §R: trên dưới 1 tháng, đủ để KSTSR hoàn tất chu kỳ 
trong muỗi. 


+ Một số Anopheles đã kháng với một số hóa chất xua điệt (DDT...) như: 
Anaydgta, An.sinensis, An.subpictus... các Anopheles khác còn nhậy, đặc biệt là với 
các Pyre-throid tồn lưu (Delta-methrin, Permethrin, ICON...). 





3.6. Phân vùng sốt rét ở Việt Nam 





Theo nguyên tắc dịch tế học, sinh địa cảnh-thực hành. các tác giả Việt Nam nhất 
trí phân làm 7 vùng sốt rét, theo cách đật tên và phân vùng của G§ Đặng Văn Ngữ và 
viện Sốt rét = Ký sinh trùng - Côn trùng TW: 





— Vùng 1: vùng đồng bằng và đô thị. Không có sốt rét lưu hành, có sốt rét tản 
phát, có thể cố dịch sốt rét. 


Vùng 2: vùng nước chảy đổi thấp còn gọi là trung du, Sốt rét lưu hành nhẹ. 
~_ Vùng 3: vùng nước chảy núi đồi. Sốt rét lưu hành vừa. 
—_ Vùng 4: vùng nước chảy núi rừng. Sốt rét lưu hành nặng. 
—_ Vùng §: vùng cao nguyên. Sốt rét lưu hành nhẹ (trừ cao nguyên miền Trung) 
— Vùng 6: vùng núi cao. Không có sốt rét lưu hành địa phương nhưng đân vẫn 


có thể bị sốt rết khi xuống các vùng thấp, nhất là trong định canh, định cư. 


123 


~ Vùng 7: vùng ven biển nước lợ. Sốt rét lưu hành mức độ khác nhau và không 
ổn định. 


3.7. Mùa SR ở Việt Nam 


Nước ta có địa hình phức tạp, nhiều rừng, đồi núi... thời tiết khí hậu lại nắng 
nóng và mưa nhiều nên bệnh sốt rét lây truyền quanh năm với từ 1 - 2 đỉnh cao tuỳ 
từng vùng, tuỳ vector chủ yếu và có liên quan chặt chế đến mùa mưa. 


Các loại hình sốt rét ở Việt Nam hiện nay đã được nghiên cứu: sốt rét ở đồng bào 
1lu canh du cư, sốt rét ở đồng bào định cư, nhưng du canh: vùng kinh tế mới, giãn dân. 
Sốt rét các công nông trường xí nghiệp: sốt rét các khu vực thuỷ lợi thuỷ điện, sốt rét 
vùng tầm tơ, sốt rét các đơn vị bộ đội. Sốt rét vùng dân tộc đặc biệt. Sốt rết ven biển: 
làm muối, nuôi thuỷ sản, nông nghiệp, sốt rết vùng ngọt hóa, sốt rét các gò nổi cửa 
sông. sốt rét ở các đảo. Trong mỗi vùng sốt rét có các loại hình SR khác nhau. Đối với 
mỏi vùng và mỗi loại hình sốt rét phải có các biện pháp phòng chống thích hợp, có 
tính khả thi và tính hiệu quả cao không những về mặt chuyên môn mà về cả mặt kinh 
tế tài chính. Việc xác định mùa sốt rét giúp cho xây dụng, kế hoạch phòng chống sốt 
rét ở từng vùng được kịp thời, có chất lượng và có hiệu quả cao. 





4. PHÒNG CHỐNG SỐT RÉT 
4,1. Mục tiêu 


Hiện nay ở Việt Nam, bệnh sốt rét được coi là vấn để sức khỏe hàng đầu của 
cộng đồng. là một trong những nguyên nhân gây nghèo đói và ảnh hưởng nghiêm 
qrọng đến sức khỏe của con người. Chương trình quốc gia phòng chống sốt rét ở Việt 
Nam ước tính có khoảng 36 triệu người sống trong vùng sốt rét ]ưu hành, trong đó có 
L5 triệu người sống trong vùng sốt rét lưu hành nàng. Đặc biệt, tỷ lệ người mang ký 
sinh trùng lạnh cồn cao (35,7 - 67,7%). Họ là những đối tượng cung, cấp nguồn bệnh 
quan trọng và làm cho sốt rét lan truyền rất rộng, đo số lượng lớn, khả năng di chuyển 
cao, lại không được phát hiện và điều t 





Dịch vốt rét có khả năng phát triển nhanh, với tính chất bùng nổ của nó, trong 
một thời gian tương đối ngắn, dịch sốt rét có thể lan ra nhiều thôn, nhiều xã thậm chí 
đến quy mô huyện hoặc hơn, với nhiều thể sốt rét ác tính, gây tử vong. Tỷ lệ mắc sốt 
rét trong nhàn dân có thể lên đến 30 ~ 40%, có nơi tới 50 — 60%, làm mất nhiều sức 
lao động và gây ra nhiều tác hại cho sức khỏe nhân dân, ảnh hưởng xấu tới nền kinh tế, 
xã hội. Ở nước ta hiện nay, tuy số vụ dịch sốt rét đã giảm. nhưng nguy cơ phát dịch 
vẫn còn cao đo đặc điểm địa hình và đặc điểm vẻ thời tiết, khí hậu rất thuận lợi cho sự 
phát triển của ký sinh trùng sốt rét cũng như muỗi truyền bệnh. 


4.2. Nguyên tắc phòng chống sốt rét 


Phòng chống sốt rét phải dựa trên nguyên tắc tác động trên cả 3 khâu của chủ 
trình dịch tễ sốt rét, đó là: 


124 


4.2.1. Giải quyết nguồn lây 
Chủ yếu là diệt ký sinh trùng bằng các biện pháp như phát hiện, chẩn đoán, điệu 
trị bệnh và quản lý bệnh nhân SỐT rét. 
4.2.1.1. Phát hiện bệnh 
— Đưa kính hiển vị vẻ tuyến xã để có thể phát hiện được ký sinh trùng sốt rét 
ngay từ tuyến xã (phát hiện sớm), 
+ Phát hiện chủ động 
Tuỳ theo mức độ sốt rét của từng vùng mà có kế hoạch lấy một tỷ lệ % lam máu 


€ửa người dân trong Vùng so với tổng số dân của vùng đó để làm xét nghiệm tìm ký 


sinh trùng sốt rết, theo từng tháng, từng quý (lấy ngâu nhiên), 
+ Phát hiện thụ động 


Tìm ký sinh trùng sốt rét trên những đối tượng nghỉ sốt rét đến khám tại cơ sở 
y tế, 


+ Phát hiện qua khám lâm sàng 
Xét nghiệm chọ những đối tượng nghỉ sốt rét qua thâm khám lâm sàng, 
~ Xết nghiệm f8ay tại xã cho những người có sốt hoặc nghỉ bị sốt rét, 


Ca nghỉ ngờ sốt rét hay còn gọi Sốt rét lâm sàng là trường hợp không có xét 
nghiệm máu hoặc xét nghiệm máu âm tính mà có các đặc điểm Sâu: 


+ Hiện đang sốt ( > 37C) hoặc có sốt trong vòng 3 ngày gần đây, 
+ Đã loại trừ các nguyên nhân gây sốt khác, 

+ Có tiếp xúc với Vùng sốt rét, 

+ Điề 








trị bằng thuốc sốt rét có đáp ứng tốt trong vòng 3 ngày đầu điều trị. 
4.2.1.2. Chẩn đoán bệnh 
—_ Kỷ thuật xét nghiệm lam máu tìm ký sinh trùng sốt rét, 
Kỹ thuật chẩn đoán nhanh (dipsticks) dẻ làm, thực hiện được ở những cơ sở 
không có cán bộ chuyên khoa, tạo thuận lợi cho Việc giám sắt và điều trị sốt 
rét tại chỗ, có hiệu quả ở Vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là sốt rét ác tính. 
4.2.1.3. Điều trị cho người bệnh 
—_ Củ bệnh xác định là sốt réi. 


Khi người bệnh có ký sinh trùng sốt rét thể vộ tính ở trong máu (bệnh nhân có 
thể có sốt hoặc không sốt), 


—_ Phải điều trị sớm, điều trị đúng và điều trị triệt để (*“thể ngủ” và thể giao bào). 


125 


Diệt thể giao bào chính là tác động vào nguồn bệnh, nguồn lây nhiễm hay phòng 
chống lây lan. Tỏ chức Y tế Thế giới và chương trình quốc gia phòng chống sốt rét 
khuyến cáo nên dùng liệu pháp điều trị phối hợp có dẫn chất Artemisinin. 





~_ Điều trị sớm và hiệu quả là một trong những yếu tố chính quyết định sự thành 
công của phòng chống sôt rét. 


4.2.1.4. Quản lý bệnh nhân sốt rét 


~ Những bệnh nhân sốt rét sau khi điều trị có thể hết sốt nhưng cũng có thể vẫn 
còn ký sinh trùng sốt rét trong máu nên cần được quản lý và theo dõi. 

~_ Những người đi làm ăn, đến công tác ở vùng sốt rết hoặc người từ vùng sốt 
rét trờ về cũng cần được quản lý theo quy định để tiếp tục điều trị hoặc phát 
hiện bệnh tái phát kịp thời. 

4.2.2. Giải quyết trung gian truyền bệnh 


Giải quyết trung gian truyền bệnh bao gồm các biện pháp diệt muỗi và phòng 
chống muỗi đốt. 





4.2.2.1. Biện pháp cải lạo môi trường 

Biện pháp cải tạo môi trường nhằm làm giảm nơi đẻ của muỗi, do đó làm giảm 
mật độ muỗi, Các biện pháp cải tạo môi trường bao gồm: 

~_ Phát quang bụi rậm quanh nhà. 

~_ Khơi thông cống rãnh, dòng chảy, hạn chế nơi trú ẩn và sinh sản của muỗi. 

—_ Lấp ao tù nước đọng. 

~_ Hun khói... 


4.2.2.2. Biện pháp hóa học 

Các biên pháp hóa học áp dụng trong chương trình phòng chống sốt rét hiện nay 
ở Việt Nam bao gồm biện pháp tẩm màn và biện pháp phun hóa chất. 

"Tấm màn. 

Những loại hóa chất ở Việt Nam thường sử dụng để tẩm màn là: 


+ Permethrin: 0,08g / m? — 0,5 ø /mẺ theo quy định của Tổ chức Y tế Thế giới. 
Hiện nay, ở Việt Nam thường tẩm với liều lượng 0,L ø/m°màn. 


+ ICON (Lambda-Cyhalothrin: 20 mg / mỶ (ICON nguyên chất). 
0.8 ml / mỶ (CON 2,5CS). 
+ Fendona (Alpha-Cypermethrin): 25 mg / mỶ (Fendona nguyên chất). 
0,25 ml / m” (Fendona 10 SC) 
— Phun hóa chất. 


126 


Phun vào các loại tường. vách tới độ cao 2 mét. Nếu tường thấp thì phun cả lên 
mặt trong mái nhà cho đủ 2 mét. Nếu là nhà sàn thì phun cả gầm sàn. 


Không phun vào các dụng cụ chứa nước ăn, lương thực, thực phẩm và những nơi 
nuôi ong, tăm... 


Các hóa chất hiện đang được sử đụng để phun trong chương trình phòng chống 
xốt rét ở Việt Nam là: 


+ ICON: có tác dụng điệt muỗi mạnh, làm giảm mạnh mật độ muỗi đậu trong 
nhà và bay vào nhà tìm người hút máu. 


+ Liều phun: 30 mg nguyên chất / mỶ (tồn lưu được 3 — 6 thầng). 





+ Fendona: có tác dụng làm giảm mật độ muỗi trú ẩn trong nhà ban ngày và 
vào nhà tìm người hút máu. 


Liều phun: 30 mg nguyên chất / mỶ (tồn lưu được 4 - 6 tháng). 


Hiện nay, ICON và Fendona là những hóa chất thuộc thế hệ thứ HI của nhóm 
hóa chất Pyrethroid đang được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới, đặc biệt ở các nước 
châu Á như Trung Quốc, Thái Lan, Philippine... 


+ Malathion: 2g / mỸ (tồn lưu được 2 - 3 tháng). 
+ Permethrin: 0,5 g / mỶ (tồn lưu được 2 = 3 tháng). 


Nói chung, các hóa chất hiện sử dụng để phun, tẩm đều nhậy cảm với các vector 
chính truyền sốt rét ở Việt Nam là: Án minius, An.dirus và A. sundaiCus. 


Khi sử dụng hóa chất để phòng chống vector cần chú ý: 


+ Hóa chất điệt côn trùng phải an toàn cho người và vật nuôi.+ Đảm bảo đúng 
kỹ thuật phun, tấm (đúng. đủ, đều. khắp). 


+ Phòng chống độc cho người và chống ö nhiễm mỗi trường. 
+ Thận trọng trong việc bảo quản hóa chất. 
Hương xua muỗi và bình xịt muỗi. 
4.2.2.3. Biện pháp sinh học 


Các biện pháp sinh học có ưu điểm là không làm ô nhiễm môi trường. Hai biện 
pháp sinh học có thể áp dụng để giải quyết trung gian truyền bệnh là 





— Sử dụng các sinh vật än môi để diệt ấu trùng muỗi truyền bệnh 


—_ Diệt sinh bằng phương pháp di truyền: vô sinh con đực, gây đột biến nhiềm 
sắc thể tạo thế hệ vô sinh hoặc không có khả năng truyền bệnh... 


—_ Vệ sinh môi trường và các biện pháp phòng bệnh chung 


Bao gồm bất kỳ những thay đổi nào có thể ngăn hoặc làm giảm tới mức thấp nhất 
sự sinh sản của muỗi và như vậy sẽ làm giảm sự tiếp xúc giữa con người với Vector. 


127 


4.2.3. Bảo vệ người lành (khối cảm thụ) 


Uống thước phòng khi đến vùng sốt rét / đối tượng nguy cơ cao (phải có sự 

hướng dẫn của chuyên khoa). 

Ngủ màn chống muỗi đốt 

+ _ Tại các vùng sốt rét lưu hành: phải nằm màn tẩm hóa chất xua muỗi, hoặc 
màn thường. 

+ Tại những vùng duy trì các biện pháp phòng chống sốt rét bền vững (là 
vùng mặc dù có muỗi sốt rét nhưng hiện tại không có sốt rét, hoặc đã hết 
sốt rét trong vòng 5 năm): vận động nhân đân nằm màn thường xuyên khi 
đi ngủ để chống muỗi đốt. 

Khi có sốt phải đến trạm y tế cơ sở để khám và làm xét nghiệm máu tìm ký 

sinh trùng sốt rét. 

Truyền thông giáo đục sức khỏe cho mọi người dân thấy rõ bệnh sốt rét là do 


muỗi truyền và có thể phòng được, để họ tự tìm các biện pháp phòng bệnh 
thích hợp và có kết quá. 


TỰ LƯỢNG GIÁ 


128 


* Trả lời ngắn các cáu hỏi từ I đến 13 


1 
, Giao bào không...... 


œ mỡ mẻ bị b 


9 


-_P/alciparum không có 
- Palciparum không gây... 
- Bị nhiễm sốt rét chủ yếu là do...... 
. Để chẩn đoán bệnh sốt rét thường dựa vào (A). 
. Loại KST gây sốt rét ác tính là. 


. Điều trị diệt giao bào để. 
10. Điều trị diệt thể ở gan 
11. Điều trị diệt thể tư dưỡng để. 
12. Trong điều trị sốt rét thường phải 


Sinh sản vô giới của KSTSR ở hồng cầu tạo ra thể (a)..........và (b)........ 








.....trực tiếp cho người 





.....Ở [Ong gan 

















„ Ổ Việt nam, cơ cấu của 3 loại KSTSR có tỷ lệ khoảng. 


% 





A. Plasmodiwm ƒfalciparum khoảng. 


B. P.vivax khoảng... % 








€. P.malariae khoảng.. 


~~......... THUỐC, 





l3. Để góp phần phòng Chống sốt rét tốt cẩn phải pháy triển màng lưới y tế 


* Chụn trọt cáu trổ lời đúng nhất chọ các câu từ J4 . 40 bằng cácg khoanh 


tròn tảo chữ cái đâu cảu trả Jò thích hợp 


14. Một cơn sốt rét điển hình (không phải sốt Tết ấc tính) các BÌal đoạn thứ tự 
SaU; 


A. Rét run, sốt nóng, rư mỏ hôi Ð. Rét run, ra mồ hồi, sốt nóng 
B. Sốt nóng, rét run, ra mồ hôi E. Ra mồ hồi, rét run, sốc nóng 


€. Sốt tiÓng, ra mồ hôi, rét rụn 


T5. Trong sốt rét ớ Việt Nam, tái phát xa là đặc trưng của 
A.P May C. P. /afeiparwm 
B. P.vafe D. P. malariae 
16. Các loại KSTSR sau đây đều 8ây bệnh cho người, Trừ: 
A.P flcibdrum D.P. berghei 
B./. oa/e E.P. vay 
€c 7P. malariae 
17. Để điều trị CƠn sốt rét phải dùng thuốc điệt thể: 
A.Phân liệt già €. Giao bào 
B. Tư dưỡng Ð. Thể ở gan 
18. Loại Plavmodiua thường gây sốt cách nhật điển hình ở Việt Nam 
ÁP bác G.„! đalCiparum 
BỊ P. malariae D..P, ovaie 
19. Để điệt thể ngủ của Plasmoditm ta dùng: 
A: Mefloquin €. Atebrin 
B, Quinin D. Primaquin 
20. Phòng Đệnh sốt rét lan trần phải chú ý điều trị điệt thể 
A, Những ký sinh trừng ở gan €. Tư dưỡng 
B. Phân liệt Ð. Giao bào 
21.Ö Việt Nam loại Plasmodiwm 8ây kháng thuốc phổ biến là. 
ÁP. malariae KP. #HÌciparum 
B.P. auale Đ.P vaay 


129 


22. Liên quan đến sốt rét ác tính thể não: 

A. Thường đo P. f4fciparwm gây nên. 

B. Bệnh nhân bị hòn mê mất trĩ giấc. 

€. Bệnh nhân thường bị gan lách sưng. 

Ð. Xét nghiệm thấy thể phân liệt trong máu ngoại vĩ 
23. Liên quan đến chu kỳ của !asznodittn: 

A. Thoa ưùng ở trong tuyến nước bọt của muỗi Áziopheles. 

B. Thể phân liệt ở gan có thể vào trong máu. 

€. P. vivax có thể ẩn / thể ngủ ở trong gan. 

D. P.j#„feiparum không gây các cơn sốt tái phát xa. 
24. Vẻ đặc diểm của P. fafciparum: 


A. Là ký sinh trùng ký sinh tế bào vật chủ. 





ở Việt Nam. 
C. Là loại ký sinh trùng dễ kháng thuốc nhất 
D. Gây các cơn sốt tái phất xa. 


B. Là ký sinh trùng chiếm tỷ lệ cao n 


E. Hay gây các thể sốt rét nặng. 


25. Hóa chất thường dùng để tẩm màn trong chương trình phòng chống sốt rét 
hiện nay ở Việt Nam là: 


A. Sumithion D. Malathion 
B. Permethrin E. Tất cả đều đúng 
€. Pynamin 
26. Biện pháp chủ yếu giải quyết nguồn lây trong phòng chống sốt rét là: 
A. Phun hóa chất diệt muồi €. Biện pháp sinh học 
B. Điều trị cho người bệnh D. Ngủ màn 
27. Biện pháp bảo vệ người lành trong phòng chống sốt rét là: 
A. Uống thuốc phòng khi đến D. Đi khám và làm xét nghiệm 
vùng sốt rét máu khi có sốt 
B. Ngủ màn E. Tất cả đều đúng 


€. Giáo dục sức khỏe 
28. Phòng chống sốt rét phải tác động vào khâu: 


A. Giải quyết nguồn lây €. Bảo vệ người lành 
B. Giải quyết trung gian D. Tất cả đều đúng 


truyền bệnh 


130 


29. Nếu địch sốt cét Xây ra, việc cần làm trước tiên là: 


A. Vệ sinh môi trường €, Giáo dục sức khỏe 
B. Biện pháp sinh học D. Phun hóa chất 
30. Để diệt muỗi, chống muỗi đốt cần thực hiện biện pháp sau: 
A. Biện pháp hóa học D. Cải tạo môi trường 
B. Biện pháp sinh học E. Tất cả đều đúng 
€. Ngủ màn 
31L: Phòng bệnh sốt rét lan trần phải chú ý điệt thể: 
A. Thể tư dưỡng C. Thể phân liệt 
B. “Thể ngủ” Ð. Thể giao bào 
32. Biện pháp giải quyết trung gian truyền bệnh trong phòng chống sốt rét là: 
A: Cải tạo môi trường €. Phát hiện bệnh sớm 
B. Uống thuốc phòng sốt rét D. Quản lý bệnh nhân sốt rét 
33. Thuốc được sử dụng để uống phòng khi vào vùng sốt rét là: 
A. Atebrin €. Quinn 
B. Mefloquin D. Primaquin 
34. Hóa chất được sử dụng để phun tồn Iưu trong phòng chống sốt rét là: 
A.,ICON D. Permethrin 
B. Fendona E. Tất cả đều đúng 


€. Malathion 
35. Dịch sốt rét đo Plasmtodium. #alciparum có đặc điểm: 
A: Xây ra đột ngột D. Thời gian tồn tại của dịch ngắn. 
B. Tử vong cao E. Tất cả đều đúng 
€. Diễn biến nặng 
36. Loại muỗi truyền sốt rét chủ yếu ở vùng rừng núi Việt Nam là: 


Ác Anopheles minimus €: Anopheles sinensis 
B. Anopheles YđØH$ D. Án. Subpictws 
37. Dịch sốt rét xảy ra do P.vivax có đặc điểm: 
A, Diễn biến nặng €. Thời gian tồn tại của địch kéo 
đài 
Ð. Phức tạp D. Tử vong cao 


38. Loại muỗi truyền sốt rét chủ yếu ở vùng ven biển nước lợ Việt Nam là 
A- Anopheley hyrcanus €. Anopheles sinensis 


131 


B. Anopheles vagws D. Anopheles subpictus 


39. Loại muỗi truyền sốt rết chủ yếu ở vùng ven biển (nước lợ) miền Nam Việt 
Nam là 


A. Anopheles minimus €. Anopheles subpicIus 
B. Anopheles sunddicus D. Anopheles sinensis 


40. Theo phân vùng dịch tế của Mac Donald thì chỉ số ký sinh trùng sốt rét ở trẻ 
em (2-0 tuổi) 55% là vùng 


A. Sốt rét lưu hành nhẹ €. Sốt rét lưu hành nặng, 
B. Sốt rét lưu hành vừa D. Sốt rét lưu hành rất nặng, 


* Phản biệt đúng! sai các câu từ 41 đến 66 bằng cách đánh Vào ô Ð cho câu 
đúng, vào ô S cho cáu sai 
























































Fan " : = 
: Đi 
| 41. KSTSR có giai đoạn sinh sản hữu giới. — 
42. Hễ có KSTSR trong cơ thể người là bị sốt. 
43, Một thoa trùng không thể gây bệnh ă 
¡ 44. Không bị muỗi đốt thì không bị SR. " 
45. Có thể ñm ¡ thấy KSTSR ở trong tuỷ xương. ï 
.46. Ở Việt Nam chỉ gập hai loại Plasmodiirn gây bệnh cho người. 
47. Nguyên nhân gây KST kháng thuốc là hoàn toàn do dùng thuốc SR 
không dúng Ị phác đỏ. 
L48. Lấy máu ngoài cơn sốt không thể tìm thấy KSTSR. 
49. Bệnh sốt rét là một bệnh truyền nhiễm mang tính xã hội 
30. Dịc sốt rét là hiện tượng tăng đột ngột những bệnh nhân sốt rết 
trong một thời gian ngắn 
51, Điều trị sớm và hiệu quả là một trong những yếu tố chính quyết dịnh 
sự thành công của PCSR 
52, Malathion thường dược dùng để tẩm màn trong PCSR hiện nay ở 
Việt Nam 
|?2-Bạnh sốt rét chịu tác động của nhiều yếu tố tự nhiên, kinh tế và xã I 
ỘI 
54. Phun hóa chất chỉ áp dụng ở những vùng sốt rét lưu hành nậng 
SN nay ở Việt Nam thường sử dụng ICON để phun tổn lưu trong 




















E $6. Phun hóa hóa chất để diệt muỗi trưởng thành trong PCSR là phun cả 
trong và ngoài nhà 








Ÿ7. Mục tiêu chung của chương trình PCSR ở nước ta hiện nay là làm 
giảm mắc, giảm chết và ầm dịch sốt rét 











| 58. Quinin được sử dựng để uống phòng sốt rét khí đi vào Vùng sốt rét? 





39. Tất cả các loài Anopheles đều có khả năng truyền bệnh sốt rét, 





60. Anopieles suPpicfus là loại muỗi truyền sốt rét chủ yêu ở Vùng ven 
_ biển lên (nước lợì miền Nam. 


+ 





[éi -®/Alci LJ2/7/ 71/00) kháng thuộc ốt rét mạnh nhất. - 








62 Dịch sốt rét theo mùa khí hậu. 








63. Nằm màn vẫn có thể bị sốt TẾ, 














64.P đi iparun không &ây sốt rét tái phát. 





65. Vùng đồng bằng không bao giờ có sốt rét lưu hành 











L6. Bệnh yốt rét là bệnh ¿ có tính chất kinh tế - xã hội 











133 








HÌNH THỂ KÝ SINH TRÙNG BƯỜNG RUỘT 


MỤC TIỂU 





| E. Mô tả được các đặc điểm chung về hình thể trứng giun sản. 
2.Tìm và phân biệt được hình thể trứng của một số loại giun sán đường ruột có 
trong tiêu bản. 
| 3, Nhận dạng và phân biệt được hình thể một số loại gium, sản I¡ tưởng thành và 
| ẩm rùng thường sặP- 


Giardia trong tiêu bản. 


4. Tìm dược bào nang amíp gáy bệnh Entamoeba histolytica và bào Hang 





1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ HÌNH THỂ TRỨNG GIUN SÁN 
4.1, Hình thể 
“Trứng giun sắn có thể hình tròn hoặc hình bầu dục. 
—_ Trứng có thể có nắp, gai, cân đối hoặc lép một góc. 
1.2. Cấu tạo 
Cấu tạo cấu trứng giun sán gồm 2 phần: 
~ Võ: có loại vỏ dày, có loại vỏ mỏng. Có loại một lớp vô, có loại hai lớp vỗ. 


Nhân: nhân của trứng thay đối tuỳ theo giai đoạn phất triển. Những trứng mới 
dược bài xuất ra, sự phát triển của nhân cũng khác nhau tuỳ từng loại, thí đụ: 


+ Nhân chắc gọn, chưa phát triển: trứng giun đũa, trứng giun tóc. 


+ Nhân sớm phát triển, phân chia hoặc thành ấu trùng như trứng giun kim, 
trứng giun móc. 


1.3. Kích thước 


Thay đổi tuỳ theo từng loại trứng. So sánh kích thước phải quan sắt ở cùng một 
độ phóng đại. 


1.4. Màu 
Có thể không màu, xám nhạt hoặc màu vàng tuỳ theo từng loại trứng. Thí dụ như 


trứng giun móc bắt màu xám nhạt, trứng giun đủa bất màu vàng... 


134 


2. ĐẶC ĐIỂM RIÊNG CỦA TỪNG LOẠI TRỨNG GIUN SÁN THƯỜNG GẶP. 
2.1. Trứng giun đua (Ascaris lumbricoides) 
2.1.1. Trứng giun đữa thụ tỉnh 

—_ Hình bầu dục hoặc hơi tròn. 

—_ Kích thước: chiều dài 45 - 75 im, chiều ngang 35 - 50 tim. 


—_ Màu: trong phân mới được bài xuất ra khỏi cơ thể thường có màu vàng nhạt 
hoặc vàng. 


—__ Vỏ: dầy, có nhiều lớp ngoài cùng là lớp albumin xù xì. 
— Nhân: trứng mới được bài xuất ra khỏi cơ thể có nhân chắc, gọn thành một 
khối. 
Có thể gặp trứng giun đũa thụ tỉnh bị mất lớp vỏ albumin (do dưới tác động của 
cơ học hoặc hóa học). 
2.1.2. Trứng giun đũa chua thụ tính 
— Hình thể trứng dài, hai đầu dẹt. 
Kích thước to hơn trứng đã được thụ tỉnh (88 - 93 x 38 - 44 mcm). 
—_ Lớp albumin không rõ. 


Nhân không thành một khối gọn, chắc mà phân tán. 





Trứng giun đũa Trứng giun đũa Trứng giun đũa 
thụ tỉnh thụ tinh bị mất lớp albumin chưa thụ tinh 
2.2. Trứng giun tóc (Trichuris trichiura) 


— Hình bầu dục, hai đầu có hai nút. Trứng giống như 
hình quả cau bổ đọc. 


~. Kích thước: chiều dài 50m, chiều ngang 220m. 





— Màu: trứng có màu vàng đậm, 
—_ Vỏ: dày. 


Trứng giun tóc 


135 


~- Nhân: trứng mới bài xuất ra ngoại cảnh, nhân chắc, gọn thành một khối. 


2.3. Trứng giun móc/giun mỏ (Ancylostoma duodenale/Necator americanus) 


Khó phân biệt trứng của hai loại giun này. 


Hình bầu dục. 
Kích thước: chiều dài 50um, ngang 40m. 


Màu: trứng có màu xám nhạt. { 


Vỏ: mỏng, không màu, trong suốt. ki 

Nhân: khối nhân sẵm,thường phân chia thành 4 - 8 Xakổi 

phần. Trứng giun 
E móc/giun mỏ 


Trứng giun móc/giun mỏ ra ngoại cảnh thường sau 
24 giờ đã nở thành ấu trùng. 


2.4. Trứng giun kim (Enterobius vermicularis) 


Hình bầu dục không cân đối, lép một góc. 
Kích thước: chiều dài 50-60 am, chiều ngang 30-32um. 
Màu: không có màu, trong suốt. 


Vỏ: mỏng. 





Nhàn: thường thấy có hình ấu trùng. 


2.5. Trứng sán lá gan nhỏ (Clonorchis sinensis) 


2.6. Trứng sán lá ruột (Fasciolopsis buski) 


Hình thể: hình bầu dục, trông giống như hạt vừng. 
Một đầu của trứng có một nắp và đấu kia có một 
gai nhỏ. 

Kích thước: là loại trứng có kích thước nhỏ nhất 
trong các loại trứng giun sán ký sinh ở đường tiêu 
hóa, chiều dài 27mm, chiều ngang 18 tim. 





Trứng sán lá gan nhỏ 


Màu: trứng thường có màu vàng. 
Vỏ: có 2 lớp, nhãn và mỏng. 
Nhân: là một khối tế bào chiết quang. 


Hình bầu dục, ở một đầu có nắp nhỏ. 

Kích thước: là loại trứng có kích thước lớn nhất 
trong các trứng giun sán ký sinh ở đường tiêu 
hóa. Chiều dài 125 mcm, chiều ngang 75 um. 





Trứng sản lá ruột 


— Màu: trứng mới bài xuất ra ngoại cảnh, có màu vàng nhạt. 
—_ Vỏ: mỏng, nhắn. 


— Nhân: là một khối tế bào chiết quang. 
2.7. Trứng sán lá phổi (Paragonimus westermani) 
— Hình bầu dục. ở một đầu có nắp nhỏ. 


—_ Kích thước: chiều dài 80 - 100 um, chiều ngang 50 
- 67 am. 


—_ Màu: vàng nâu. 





Vỏ: mỏng, nhắn. 


~ Nhân: là một khối tế bào có nhân chiết quang. Trứng sắn lá phổi 


2.8. Trứng sán dây lợn (Taenia soliưm) - Trứng sán dây bò (Taenia saginata) 


Sán dây trưởng thành không đẻ trứng tại ruột, trứng nằm 
trong các đốt già. Đốt già rụng khỏi thân sán rồi ra ngoài theo 
phân. Tuy nhiên ta vẫn cần nấm vững hình thể trứng sán dây 
để phục vụ cho công tác xét nghiệm trứng sắn dây ở rau, nước, 
đất... 





— Iình đạng: hình tròn hoặc tương đổi tròn. 
—_ Kích thước: đường kính khoảng 30-35 tưn. 
—_ Vỏ: dày, có hai lớp. 


Trứng sán dây 


~ Nhân: gọn thành một khối. Đối với trứng sán dây lợn. trong nhân thường có 
vết vòng móc của ấu trùng. 


2.9. Những vật thể dễ nhầm với trứng giun, sán 
2.9.1. Tế bào thục vật có tỉnh bột 
—_ Kích thước 50 - 100 nm. 


Hình tròn hay bầu dục, đường viền xung quanh bao giờ cũng méo mó, không 
phẳng. 


—_ Bên trong là những hạt tỉnh bột đứng sít nhau. 
2.9.2. Sợi thịt đã tiêu hóa 
— Kích thước 190 - 120 mem. 
—_ Hình bầu dục hoặc là hình chữ nhật với những cạnh tròn. 


— Bên trong. trong suốt hoặc có nhưng khía ngang. 


137 


2.9.3. Bọt không khí, giọt dấu 

— Hĩnh tròn. 

— Kích thước: to, nhỏ khác nhau. 

Vỏ giả, bên trong rồng. 
3. HÌNH THỂ GIUN SÁN TRƯỞNG THÀNH VÀ ẤU TRÙNG GIUN SÁN THƯỜNG GẶP 
3.1. Giun đũa (Ascaris lumbricoides) 


Giun đữa có mầu trắng hoặc hơi hồng. Thân hình ống, thon hai đâu, Giun cái đài 
20-25cm, đường kính trung bình Š - 6mm. Giun đực dài 15-I7cm, đường kính 3-4 mm. 
— Đầu giun thuôn nhỏ, có ba môi xếp cân đối (một môi lưng và hai môi bụng). 


~ Thân giun được bao bọc bởi lớp vỏ cứng, ở vò cứng chia thành từng ngấn 
vòng quanh từ đầu đến đuôi. 


~ Đuôi: phần đuôi nhọn hơn phân đầu gần cuối đuôi sát về phía bụng là lỗ hậu 
môn. Lỗ hậu mòn ở con đực cũng là lỗ phóng tỉnh. Con đực thường thấy đòi 
gai giao hợp ở lỗ hậu môn. Con cái lỗ đẻ ở 1/3 trước của thân. 


N 


Giun đũa trưởng thành 





3.2. Giun tóc (Trichuris trïchiura) 


— Giun tóc có màu hồng nhạt, thân chia 

làm hai phản: Phần đâu mảnh đài như 

sợi tóc. Phần đuôi ngắn và to chiếm 1/4 
` j 


thân. 
(8 J 
~ Con đực dài 30- 40mm, đuôi cong, cuối C 
đuổi có một gai sinh dục. 
~ Con cái dài 30-50mm, đuôi thẳng. 
Giun tóc trưởng thành. 


138 


3.3. Giun móc (Ancylostoma duodenale) 





Bao miệng của giun móc 


Giun màu trăng hoặc hồng. Con cái dài 10-I13mm, đường kính thân 0.6mm. Con 
đực 8- I Imm, đường kính thân 0,5 mm. Đầu giun móc có bao miệng, có bốn răng nhọn 
bố trí hai bên cân đối, mỗi bên một đôi. Đuôi giun đực xoè ra như hình chân ếch, đuôi 
giun cái thắng và nhọn. 


3.4. Giun mỏ (Necator americanus) 


Nhìn đại thể giun mỏ khó phân biệt với giun móc, nhưng nếu quan sắt chỉ tiết ta 
có thể cân cứ vào: giun mỏ miệng tròn, hơi nhỏ hơn, không có móc mà thay vào vị trí 
đó là những răng tù. 


3.5. Giun kim (Enterobius Vermiecularis) 
— Giun kim là loại giun ống có kích thước bé, màu 
trắng, hai đầu nhọn, miệng gồm 3 môi. 


— Phần cuối thực quản có ụ phình, đây là đặc điểm 
quan trọng để nhận biết giun kim. 
Giun cái dài 9-I2mm, giun đực đài 3-5mm. Đường 
kính lớn nhất của thân giun cái khoảng 0,5mm, giun 
đực khoảng 0,2 mm. 





=. Đuôi giun cái dài và nhọn, lỗ sinh dục cái ở nửa ì 
trước của thân. Đuôi giun đực cong và gập về bụng, 
cuối đuôi thường có một gai sinh dục lòi ra ngoài. Giun kim 
trưởng thành 


139 


3.6. Giun chỉ bạch huyết 


Ở Việt Nam thường gặp 2 loại giun chỉ ký sinh ở người: Wuchereria banerofit, 
Brugia malayi. Bệnh phẩm xét nghiệm là máu ngoại vì lấy về ban đêm 





3.6.1 Hình thể ấu trùng 
¡ hình thể ấu trùng của hai loại giun chỉ trên ta có thể dựa vào 
IU: 


Để phân biệt vẻ 
những đác điểm ở bảng š 



































là Đặc điểm _ W.banerofti_— _— B. malayi 

| Kích thước Dài khoảng 260 mcm. s; Dài khoảng 220 mem 

k Màng bao, Dài hơn thân ít Dài hơn thân nhiều 

| Đầu Có một gai Có hai gai 

| Hạt nhiễm sắc Ít và rõ ràng _ _ ¡ Không rõ ' | 
ị Hạch phía đuôi _ Không đi tới đoạn đuôi. thưa thớt Đến tận đuôi, dày đặc _ ] 








Hinh thể ấu trùng giun chỉ Wuchreri3 bancrofti Hình thể ấu trùng giun chỉ Brugi3 malay 
A. Âu trùng A. Ấu trùng 
8. Đuôi với những hạch B. Đười với những hạch 
C. Hồng cầu C. Hồng cầu 


3.6.2. Hình thể giun chỉ trưởng thành 


Giun chỉ trường thành giống như sợi tơ màu trắng sữa. Giun đực dài khoảng 3 
em, chiều ngang 0,1 mm. Giun cái dài khoảng 8-10 em, €Ỉ iu ngang 0,25 mm. Giun 
đực và cái thường sống cuộn vào nhau như mớ chỉ rối trong hệ bạch huyết. Giun cái để 
ra ấu trùng, ấu trùng chỉ xuất hiện trong máu ngoại vi về đêm. 





140 


3.7. Sản lá 


3.7.1. Đặc điểm chung của sán lá 


—_ Thân đẹt, bình lá (trừ sán máng có hình ống), 
Có hai hấp khi 





: một hấp khẩu ăn thông với ống tiêu hóa, một hấp khẩu bám để 
bám chắc vào nơi ký sinh. Khoảng cách giữa hai hấp khẩu gần hoặc xa nhau tuỳ thuộc 
từng loại sán lá, 





MH_ :Mồmhút 

OTH  : Ống tiêu hóa 

TC ;Tửcung 

TDD _.. : Tuyến dinh ưỡng 
TVT _ :Tuyến vỗ trứng 
BT _ :Buống trứng 

TH. :Tỉnh hoàn 





Sở đổ hình thể sản lá 


- Ống tiêu hóa chia làm đôi và là ống tắc, không thông với nhau (trừ sán 
máng); sán lá không có hậu môn. 


— Sán lá đa số là lưỡng giới (trừ sán máng là đơn giới). Trong một cơ thể sán có 
bộ phận sinh đục đực là tỉnh hoàn, bộ phận sinh dục cái là buồng trứng, tử 
cung... 

3.7.2. Đặc điểm hình thể của từng loại sán lá 
3.7.2.1. Sán lá ruột (Fasciolopsis buskj) 

—_ Sán lá ruột có màu hơi đỏ, dài và đẹt, Đây là loại sán lớn nhất trong các loại 
sán lá ký sinh ở người, chiều dài 20-70 mm, chiêu rộng 8-20 mm, chiều đầy 
0.5-3 mm. Mật thân có những gai nhỏ xếp thành hàng, nhiều nhất là ở gần 
hấp khẩu bám. 

—_ Hấp khẩu bám ở sát gần hấp khẩu ăn, hấp khẩu bám to hơn hấp khẩu an. Ống 
tiêu hóa có hai nhánh đi tới tận cuối đuôi. 

— _ Tĩnh hoàn chia nhánh rất nhiều chiếm hết cả phần giữa và phần sau của thân. 
Tử cung nằm ở phía trước của thân, Buông trứng cũng chia nhánh. Trong tử 
cung có nhiều trứng. Mỗi ngày sán có thể đẻ tới 5.000 trứng, 


lái 


3.7.2.2. Sán la gan nhỏ (Glonorchis sinensiS) 
_— Sán lá gan nhỏ màu trắng đục, chiều đài 10-25 mm, chiều rộng 3-4mm, cơ 
thể không phủ gai. 
Hấp khẩu ăn và hấp khẩu bám ở xa nhau, hấp khẩu bám ở vị trí 1/3 trước của 


thân và nhỏ hơn hấp khẩu ăn. 





~—_ Tình hoàn chia nhánh, không chia múi, nằm ở phía sau buồng trứng. 


3.7.2.3. Sán lá phổi (Paragonimus westermani) 


Sán có thân đày gần giống như hạt cà phẻ, có một mặt đẹt và một mnệ lồi. 
Kích thước của sắn: chiều đài 7-12 mứm, chiều ngang 4-5 mm, chiều dày 
3,5-5 mm. Sán có màu nâu đỏ. 





Hấp khẩu ăn và hấp khẩu bám có kích thước bằng nhau. 


__ Buồng trứng to chia thành thuỳ nằm Ở hai bên. Tỉnh hoàn phân nhánh ít. Lô 
sinh dục ở gần hấp khẩu bụng. 





Sân lá ruột Sản lá gan nhỏ Sán lá phổi 
3.8. Sán dây 


3.8.1, Đặc diểm chung của sán dây 


Đầu sán tròn, nhỏ có bốn hấp khẩu hoặc thay bằng hai rãnh hai bên tuỳ từng 
loại sán. Cũng tuỳ từng loại sán mà có thêm vòng móc. 

Thân sán dài, đẹt gồm hàng. nghìn đốt. 

—_ Sán đây sinh sản bằng, cách nảy chổi bất nguồn từ đốt cổ. 

~_ Sán đây là lưỡng giới: tuy nhiên, sự phát triển của. bộ phận sinh đục đực, cái 
không đồng đều ở mỗi đốt. Đốt non (gần đầu sán): chỉ có tỉnh hoàn xuất 
hiện. Đốt trung, bình (ở giữa thân sán): tỉnh hoàn, buồng trứng, tử cung phát 
triển tương đồng. Đốt già (ở cuối thân sán): tĩnh hoàn, buồng trứng tiêu biến, 
chỉ còn tử cung chia nhánh chứa đầy tứng- 





— Sán dây không đẻ trứng. Trứng nằm trong các đốt già, các đốt &ià rụng ra 
khỏi thân sán rồi theo phân ra ngoài. 


3-8.2. Đặc điểm về hình thể của từng loại sán dây 
3.8.2.7. Sán dây lợn (Taenia §Olium) 


Sấn dây lợn dài từ 2-3 m có khi tới 8 m, đầu gả, 
của đầu là ! mm, có bộ phậ à hai 

hấp khẩu tròn, Đốt cổ n và 
chiều đài, những đốt sau chiều d; 


chiều ngang bà, 








— Lỗ sinh dực của đốt sán chạy ra cạnh đốt và trên các đốt những lỗ sinh dục 
Xen kẻ tương đối đều chay cả sang phải và Sang trái. Những đốt già ở cuối 
thân thường rụng thành từng đoạn ngắn, 5-6 đốt liền nhau rồi theo phân ra 


3.8.2.2. Sán đây bò (Taenia Saginata) 


Sán đây bồ dài 4- |0 'n, đầu có bốn hấp khẩu và không có vòng móc. Đốt Sắn già 
không rụng, từng đốt rời nhau ra và cổ khả nãng tự động bò Ta ngoài ống tiêu hóa, rơi 
7a quần áo hoặc giường chiếu, vì vậy bệnh nhân tự biết mình mắc bệnh, 


3.8.2.3. Nang ấu trùng sán dây lợn (Cysticercus C©llulosae), nang ấu trùng sán 
đây bò (Cysticercus Đovis)} 





/ 
! 
—¬ ( 
Đốt sản đây bò Đố sán dây lợn 
Taenia saginata Taenia solium 


Nang ấu trùng sán đây lợn (Cysricercus cellulosae), nang ấu trùng sán dây bò 
€rCcws Đovis) có đường kính 0.7-0,8 em, chiều dài 1,5 cm. Bên trong nang sán là 
đầu sán non, nằm và một phía. Đầu sán T0n nằm trong môi trường lỏng, màu trắng đục. 





4- AMÍP GÂY BỆNH (E. HISTOLYTICA) 
4.1. Thể bào nang / Thể kén 
—_ Hình tròn, vỏ đầy, đường kính 10-15 Hm (trung bình: 12 tim). Trong nguyên 


sinh chất thường có lấm tấm những hạt nhỏ, không bào chứa 8lycogcn và các 
thể nhiễm sắc màu đậm, hình gậy, đầu tày. 


143 





Bào nang non Bảo nang giả 


Bào nang E hístolytia 


Trên tiêu bản tươi không nhìn thấy nhân, trên tiêu bản nhuộm lugol hoặc nhuộm 
hematoxylin, bào nang có 2 lớp vỏ và thấy được nhân. Bào nang non có từ l-2 nhân, 
bào nang già có 4 nhân. Cấu trúc nhân giống như thể hoạt động. 


“Thể bào nang gặp trong phân khuôn, phân rắn của bệnh nhân ly mạn tính. 
4.2. Thể hoạt động (Trophozoite) 

Thể hoạt động của E, !isroiyriea gồm 2 thể: 
4.2.1. Thể hoạt động ăn hồng cầu và gây bệnh - Thế Magna / thể lớn 


—_ Trên tiêu bản tươi (xét nghiệm phân mới lấy), thể A#agøa hoạt động mạnh, 
chân giả phóng ra nhanh. Trong nguyên sinh chất có hồng cầu đang bị tiêu 
hóa, mầu hồng hoặc vàng chanh. Amíp chết nhanh khi ra ngoài cơ thể người, 
vì vậy cần phải xét nghiệm ngay sau khi bệnh nhân lấy phân mới thấy amíp 
chuyên động. 


— Trên tiêu bản nhuộm hematoxylin, thể AZag»4 thường có hình trứng, kích 
thước 20-40um. Nguyên sinh chất bất mầu xám nhạt, có một nhân tròn, 
đường kính 4-7, chính giữa nhân có một trung thể nhỏ bắt màu đậm, xung 
quanh trung thể có vòng nhiễm sắc ngoại vi, trên đó phân bố những hạt 
nhiễm sắc là những hạt bắt mầu của thuốc nhuộm. 

“Trong nội nguyên sinh chất chứa hồng, 
câu bắt màu đen. Số lượng hồng cầu có thể 
từ một đến hàng chục, kích thước to, nhỏ 
khác nhau tuỳ theo mức độ tiêu hóa. Quan 
sất kỹ có thể thấy ranh giới giữa nội và 
ngoại nguyên sinh chất tương đối rõ ràng. 






Thể hoạt động Ä¿gz thường thấy 
trong phân nhầy máu của bệnh nhân ly cấp 
tính. E. histolytica (thể Magna} 





4.2.2. Thể hoạt dộng không ăn hồng cầu - Thể Minuta / thể nhỏ 
—__ Trên tiêu bản tươi, thể Äinwiđ hoạt động yếu, di chuyển chậm. Trong nguyên 


sinh không có hồng cầu mà chỉ có những không bào chứa các mảnh thức ăn, 
vi khuẩn. 


144 





E. histolytlea (thể minuta) 


—_ Trên tiêu bản nhuộm hematoxylin, thể Ä/iz/ø thường có hình trứng hoặc hơi 
tròn. kích thước [0-12 mem, bé hơn thể iœgna. Khó phân biệt ranh giới giữa nội và 
noại nguyên sinh chất. Trong nội nguyên sinh chất không bao giờ có hồng cầu. Nhân 
có cấu trúc giống thể MJagna. 

Thể hoạt dộng Ä4ima thường thấy trong phân lỏng, phân nát hoặc khi bệnh nhân 
uống thuốc nhuận tràng / thuốc tẩy. 


5. AMÍP KHÔNG GÂY BỆNH (E. €OLI) 
5.1. Thể bào nang / Thể kén 


Hình tròn, vỏ mỏng, đường kính |5 - 20 im. 
Trong nguyên sinh sinh chất có lấm tấm những hạt 
nhỏ, không bào chứa #lycogen và có thể thấy một 
vài thẻ nhiểm sắc nhỏ. Trên tiêu bản nhuộm lugol 
thường thấy 4 - 8 nhân. Nhân có trung thể chiết 
quang và nằm lệch tâm. Bảo nang non Bào nang già 


5.2. Thể hoạt động Bào nang E. coii 





Thường gặp trong phân tươi của người khỏe sau khi uống thuốc tẩy/ thuốc nhuận 
tràng hoặc trong phân lỏng của những người bị bệnh đường ruột. Có 2 thể hoạt động là 
thể nhỏ và thể lớn. 


9.2.1. Thể nhỏ 
—_ Trên tiêu bản tươi rất dễ nhầm với thể Mimua cùa E. hisolytica, túy nhiên 
thể nhỏ của E. c2fi có một vài đặc điểm sau: 
+ Kích thước lớn hơn, thường I3 - 35 mcm, trung bình là 18 mem. 


+ Hiếm thấy chân giả, thỉnh thoảng mới thấy một vài con cử động yếu ớt, 
chán giả ngắn và rộng. 

© Đặc biệt, khi £. eøfi đang còn sống, thấy rõ nhân với trung thể chiết 
quang hơn và nằm lệch tâm. Xung quanh trung thể là Vòng sáng, 

Trên tiêu bản nhuộm hematoxylìn, nguyên sinh chất có những hạt lấm tấm, có 
nhiều không hào to, thô, hình thoi rông. Có khi thấy trong không bào chứa vi khuẩn, tế 
bào nấm men, tỉnh bội. Đôi khí trong nguyên sinh chất còn có nấm Sphacrita màu 
vàng, óng ánh. Không phân rõ ranh giới giữa nội và ngoại nguyên sinh chất, 


145 


5.2.2. Thể lớn 


Kích thước lớn hơn. thường 20-50um, 
trung bình là 23iim, Các câu trúc tương tự như 
thể nhỏ nhưng các không bào lớn hơn. Hoạt động 
chân giá nhanh nhưng không theo một hướng 
nhất định như /£. //4/oiycư mà như di động tại chỗ. E. coli (Thể lớn) 











6. TRÙNG ROI GIARDIA LAMBLIA: gồm thể bào nang và thổ hoạt động. 
6.1. Thể bảo nang / Thể kén 


Hình bảu dục hoàc hơi tròn, kích thước ( 
lớp rất lì chất có 2-4 nhân và những vết roi 
cuộn lại thành một bó chạy chéo sang 2 bên. Ngoài ra còn có thể thấy sống thân và thể 
cạnh gộc. 


10-14pm) x (6-10), vỏ dày và có 2 






lần nhau. Trên tiêu bản nhuộm, nguy 











Bác nang Giardia lamblia 


6.2. Thể hoạt động 
Thể hoạt động của Œ/wrdia famblia có hình thể đối xứng. 
—_ Trên tiêu bản nhuộm: 


Khi trùng roi nằm xấp hoặc 
nằm ngửa thì giống hình quả lé. đầu 
tròn và đuôi thon nhọn. Khi nằm 
nghiêng có hình thìa. hình cung. 
mặt bụng lõm, mật lưng phỏng và 
đuôi cong lên. Mặt bụng. nửa trước 
lõm vào khá sáu là đi để trùng 
roi bám vào niềm mạc ruột. Thàn 
dài 12-20. rộng 8-10. 





'Giardia lamhlia (Thể hoạt động) 


Ở tư thể nằm ngửa, thấy rõ 2 nhân tròn nằm ở 1/3 phía trước thân và đổi xứng hai 
bén. Trong nhàn có trung thể, ở ngoài có vỏ nhân. Giữa trung thể và vỏ nhân có một 
khoảng sáng, trong, trông giống như 2 mắt của trùng roi. Giữa 2 nhân có 3 thể gốc roi 
còn thể gốc roi thứ 1 nằm ở phía cuối thân. Có 4 đói roi xuất phát từ 4 thể pốc roi này, 
toả sang hai bên thân và hướng vẻ phía đuôi. Trên tiêu bản nhuộm, chỉ thấy được phản 


146 


roi ở trong thân còn phần roi tự do không nhìn thấy. Dọc giữa thân là 2 đường sống 
thân giống như 2 sợi chí. Thể cạnh gốc là một vệt to, đen, hình tam giác, hình dấu 
phẩy hoặc hình trăng lưỡi liềm nằm ở khoảng giữa thân. 












Trên tiêu bản tươi: trùng roi cử động mạnh. tương đối nhịp nhàng nhờ 4 đôi TOI. 
Nếu quan xát dưới kính hiển vì có tụ quang nền đen sẽ thấy rõ hơn. “Trùng roi có các 
hình thù khác nhau tuỳ theo sự thay đổi tư thế, Kích thước thể hoạt động trong tiêu bản 
tươi có chiều 10-28 yưn. trung bình là 13 nm. Khó thấy được 2 nhân mà chỉ thấy 2 
chấm sáng phút trước thân 








7. BỆNH PHẨM ĐỂ XÉT NGHIỆM TÌM MỘT SỐ KÝ SINH TRÙNG 


Bệnh phẩm xét nghiệm giun đũa. giun tóc, giun móc, sán lá gan, sán lá ruột, sắn 

hàn. Lấy phản xong xét ngh càng sớm càng tốt. Xét nghiệm giun thường 

khối lượng phân khoảng Š gam (băng đầu ngón tay út), xét nghiệm sán thường lấy 
cả một lần đi đại tiện. 





Xét nghiệm tìm đơn bào lấy phân chỗ có máu, có nhầy, phải xét nghiệm chậm 
nhất sau | = 2 giờ kế từ khi lấy phân. 


Xét nghiệm tìm trứng sán lá gan có thẻ lấy dịch tá tràng. 
Xét nghiệm tìm trứng sản lá phổi lấy đờm. 


Xét nghiệm tìm trứng giun kim lấy bệnh phẩm ở vùng xung quanh hậu môn vào 
xáng sớm khi chưa vệ sinh vùng hậu môn. 


147 


Bài 9 


NHẬN DẠNG MỘT SỐ HÌNH THỂ VI KHUẨN BÂY BỆNH 


LÀM TIÊU BẢN NHUỘM VI KHUẨN 


MỤC TIÊU 





Ị 
| 
| 


Đó 


kh 


„ Sử dụng được kính hiển vỉ có vật kính đầu 


„ Vẽ đúng hình thể của 6 vi khuẩn đại diện cho 3 loại hình thể vì khuẩn: cầu 


khuẩn, trực khuẩn và xoắn khuẩn từ tiêu bản. 


.Tính được kích thước gần đúng của ví khuẩn trên vì trường 


. Thực liện đúng các bước làm tiêu bản để nhuộm vì khuẩn và giải thích ý 


nghĩa của từng bước. 


Nhuộm đơn T tiêu bản và đánh giá kết quả 


- Nhuộm Gram Í tiếu bản đúng phương pháp và đánh giá kết quả 





1. NHẬN DẠNG MỘT SỐ HÌNH THỂ VI KHUẨN GÂY BỆNH 


: Muốn xem được hình thể vi khuẩn, ta phải đùng kính hiển vi có vật kính dầu vì 

vật kính đầu có đó phóng đại (90 — 100 lần) lớn hơn vật kính khô. Khi soi vật kính 
dâu, bất buộc phải có đều mới soi được, vì dầu có độ chiết quang tương đương với độ 
chiết quang của thuỷ tỉnh, làm cho ánh sáng tập trung vào thấu kính. 


1.1. Cách soi tiêu bản 


148 


“Tiêu bản là lam kính chứa vật cần soi (vi khuẩn, tế bào...) 


Nhỏ 1 giọt dầu lên tiêu bản, đặt lên mâm kính, tiêu bản phải nằm sát mắt 
mâm kính và được giữ chắc bằng xe kính. 


Xoay vật kính dầu về đúng hãm 


Nhẹ nhàng hạ vật kính (hoặc nâng mâm kính, tuỳ loại kính hiển vì) để vật 
kính chạm dầu vì tiêu bản. Trong lúc làm công việc này, mát không được 
nhìn vào thị kính mà phải nhìn vào khoảng cách giữa vật kính và tiêu bản để 
tránh vỡ tiêu bản. Tuy nhiên, để biết vật kính đã chạm vào tiêu bản hay chưa, 
chủ yếu dựa vào cảm giác của tay. 





~_ Điều chính để có ánh sáng tối đa bằng cách: 


+ Nâng tụ quang lên hết mức 


+ Mở hết chắn sáng 
+ Bồ lọc sáng 
+ Dùng gương lõm để điều chỉnh ánh sáng tập trung vào tụ quang 

Muốn có ánh sáng thích hợp với mắt mình, chỉ cần hạ tụ quang xuống, 

Mắt nhìn vào thị kính, xoay từ từ vít đại cấp (vít lớn - nâng vật kính hoặc hạ 
mâm kính. tuỳ loại kính hiển vi), khi thấy hình ảnh thì dừng lại rồi điều chỉnh vít ví 
cấp (vít nhỏ) cho rõ nét 

Ở những tiêu bản có quá ít vì khuẩn, phải soi một cách tuần tự theo đường rích 
rắc để tránh bô sót vi khuẩn. 

1.2. Cách tính kích thước gần đúng của vi khuẩn 


Ở những kính hiển vi không gắn thước đo kích thước của vi khuẩn, người ta phải 
ước lượng kích thước gần đúng của hình ảnh vì khuẩn trên vỉ trường. 


Kích thước vi khuẩn ước lượng trên vỉ trường 
Kích thước gần đúng của vi khuẩn = 





Độ phóng đại của kính 


Đơn vị do độ lớn của vỉ khuẩn thường dùng là micromet (am) 
Ví đụ: - Kích thước vi khuẩn ước lượng trên vi trường = Imm 
- Độ phóng đại của thị kính = 10 

Đô phóng đai của vật kính = 100 


Imm 1000 km 
Kích thước gần đúng của vi khuẩn = -------------- = -------=-=—=---- =1 ụm 
10x 100 1000 


Đối với cầu khuẩn người ta đo đường kính, trực khuẩn và xoán khuẩn do chiều 
đài và chiều rộng con vi khuẩn. 
1.3. Bảo quản kính hiển vi 

Để vật kính dầu không bị mờ và hỏng, cuối buổi thực tập nhất thiết phải lau vật 
kính đầu bằng cách: 

— Nâng vật kính (hoặc hạ mâm kính) để tiêu bản tách khỏi vật kính 
—_ Nhấc tiêu bản ra khổi mâm kính 
—__ Xoay vật kính dầu tới vị trí đễ lau nhất 
Dùng khăn mềm sạch lau hết đầu ở khẩu kính (1-2 lần) 


— Dùng khan sạch tẩm xylen vừa ẩm (nếu quá đảm thì chờ một lát cho xylen 
bay hơi bớt), lau khẩu kính đến khi có cảm giác trơn là được. 


149 


— Điều chỉnh các bộ phận của kính về tư thế hợp lý (tư thế nghỉ) 
— Lau bụi hoặc hơi nước bên ngoài kính, chụp khăn phủ kính hoặc đặt kính vào 
hộp có chất hút ẩm. 
2. LÀM TIÊU BẢN NHUỘM VỊ KHUẨN 
2.1. Vật liệu và hóa chất cần thiết 
2.1.1. Thuốc nhuộm đơn 
Dung dịch xanh methylenc 
Dung dịch đỏ fuchsin 
% —_ Dung dịch tím gentian 
2.1.2. Bộ thuốc nhuộm Gram 
—_ Dung dịch tím gentian 
—. Dung dịch lugol 
— Cồn 90% 
— Dung địch đỏ fuchsin 
4-5 học sinh dùng chung 1 bộ 
2.1.3. Lam kính 
Lam kính sạch, khô, không bị xước mỗi học sinh 3-4 lam 
_2.1.4. Kính hiển vi có vật kính dầu 
Mỗi học sinh Ì kính 
2.1.5, Canh khuẩn dùng để nhuộm 


Câu khuẩn trộn với trực khuẩn: tụ cầu và E.coli hoặc các cầu khuẩn và trực 
khuẩn khác 


2.1.6. Các vật liệu khác 


Nước cất rửa tiêu bản, que cấy, diêm, giấy thấm, đèn cồn... cần cho việc nhuộm 
i khuẩn. 


2.2. Kỹ thuật làm tiêu bản nhuộm vi khuẩn 
Làm tiêu bản nhuộm vi khuẩn phải trải qua 4 bước: 
2.2.1. Dàn đồ phiến 


Chọn lam kính sạch, không mốc, không xước, không ướt. Dùng que cấy lấy canh 
khuẩn (hoặc bệnh phẩm) đặt lên giữa lam kính sao cho vòng que cấy nằm sát lam 


150 


kính. Dàn theo đường xoắn ốc từ trong ra ngoài hoặc thco đường rích rắc sát nhau, tạo 
nên một vùng liên tục chứa canh khuẩn có đường kính khoảng I cm. Yêu cầu phải dàn 
đều, đủ mỏng để việc quan sắt trên kính hiễn vì được dễ đàng. 


2.2.2. Để khô 





`_2.3.3. Cố định 
Có thể cố định bàng hóa chất, bằng nhiệt hoặc phối hợp cả hai tuỳ thuộc vào 
từng kỹ thuật nhuộm. 


Cố định bằng hóa chất: nhỏ dung dịch cố định phủ lên nơi đàn đồ phiến hoặc 
ngâm cả lam kính vào trong dưng dịch cố đỉnh với thời gian thích hợp. 


Cố định bằng nhiệt: lam kính được đưa qua đưa lại, cất ngang ngọn đèn cồn 3-4 
lần sao cho nhiệt độ lên khoảng 80C. 


Cố định có 3 tác dụng: 
Gắn chặt vì khuẩn vào lam kính 
~ Giết chết vi khuẩn 
—. Chuẩn bị cho ví khuẩn bắt màu tốt hơn (đo vi khuẩn chết khóng còn khả năng 
thấm chọn lọc các chất). 
2.2.4. Nhuộm 


Có 2 phương pháp nhuộm: 
224.1. Phương pháp nhuộm đơn 


Nhuộm đơn là phương pháp dùng một loại hóa chất màu để nhuộm vi khuẩn. 
Hóa chất nhuộm màu gì thì vi khuẩn sẽ bất màu đấy. Nhuộm đơn chỉ cho ta biết được 


hình thể, kích thước và cách sắp xếp của vi khuẩn mà không cho phép phân biết được 
tính chất bắt màu khác nhau Elữa các vĩ khuẩn có bản chất không giống nhau. 


Sau khi tiêu bản đã được cố định, nhỏ thuốc nhuộm (xanh methylene hoặc đỏ 
fuchsin...) phủ kín đồ phiến. Sau 1 phút đồ thuốc nhuộm, rửa phiến kính dưới vòi nước 
chảy nhẹ, để khô và soi trên kính hiển vị, 


224.2 Phương pháp nhuộm kép 
Nhuộm kép là phương pháp dùng hai loại hóa chất mầu trở lên để nhuộm vị 


khuẩn. Trên vi trường có thể thấy các vi khuẩn khác nhau bắt màu khác nhau, tuỳ từng 
tính chất của vi khuẩn. 


¡151 


Trong phương pháp nhuộm kép có nhiều kỹ thuật nhuộm khác nhau như: kỹ 
thuật Zichl Neelssen nhuộm vị khuẩn lao, kỹ thuật Neisser nhuộm vi khuẩn bạch hầu, 


kỹ thuật nhuộm thấm bạc nhuộm ví khuẩn giang mai ... Trong phạm vi của bài, chỉ 


giới thiệu kỹ thuật nhuộm Gram 


Nhuộm Gram là một trong những kỹ thuật cơ bản nhất trong vì khuẩn học. Kỹ 
thuật này do Chrisúan Gram xây đựng năm 1884. Nhờ kỹ thuật nhuộm Gram, người ia 
không những biết được hình thể. kích thước và cách sắp Xếp của vi khuẩn mà còn biết 
được tính chất bắt màu khác nhau của các vi khuẩn không giống nhau, giúp chúng ta 
có hướng chẩn đoán tốt, phân biệt được vì khuẩn Gram dương Và vỉ khuẩn Gram âm. 


~ Kỹ thuật nhuộm Gram 


Sau khi đàn đồ phiến, để khô, cố định tiêu bản bằng nhiệt, tiến hành các bước 
theo thứ tự sau: 


+ Nhỏ đung dịch tím gentian, phủ kín nơi dàn đồ phiến, duy tì Ì - 2 phút 
+ Đổ dung dịch tím gentian, rửa tiêu bắn dưới vòi nước chảy nhẹ 

+ Nhỏ dung dịch Jugol, để 30 giây 

+ Đổ dung dịch lugol, rửa nƯớc 


+ Tẩy màu: nhỏ vài giọt cồn 90% lên tiêu bản, nghiêng đi nghiêng lại để 
cho cồn chảy từ cạnh nọ sang cạnh kia. Khi thấy màu tím trèn lam kính 
vừa phai hết thì rửa nước ngay. Thời gian tẩy màu phụ thuộc vào độ dày 
hay mông của vì khuẩn đàn trên lam kính. 


‹ Nhỏ dung dịch đỏ fuchsin, để 1 — 2 phút 
+ Rửa nước kỹ, để khô tiêu bản, soi kính hiễn vị. 
~ Nhận định kết quả: 
“Trên vi trường, các VÌ khuẩn bắt mầu tím là Gram đương các vì khuẩn bắt màu 
đồ là Gram âm. 
TỰ LƯỢNG GIÁ 


1. Vẽ hình thể, tính chất bắt màu và tính kích thước gần đúng, của 6 vi khuẩn đã 
được xem trong buổi thực tập 
2. Nhuộm l tiêu bản đơn. 


3, Nhuộm 1 tiêu bản Gram, lượng giá theo thang, điểm sau: 


152 





























\ D f " Hệ |_ Lượng giá * 
TT Các bước thực hiện chủ yếu số 2 1 0 
l ƒ Chuẩn bị lam kính, canh khuẩn và các dụng cụ khác 1 
2| Dàn đồ phiến | 
3ˆ Để khô tự nhiên " 
‹‡_ | Cổ định bằng nhiệt độ ] 
Š_ | Nhỏ dụng dịch tím Gentian duy tì 1-2 phút Ị 
6_ | Rửa nước nhỏ Lugol duy trì 30 giày ; 
7 | Rừa nước Ỉ 
Š | Tẩy màu bằng cỏn 90% ; 
9 | Rừa nước Ị 
I0 | Nhỏ dung dịch Fuchsin duy trì ï-2 phút |1] 
J1 Rửa nước kỹ ì 
12 | Để khô, soi kính : 
I3 | Nhận định kết quả nhuộm phân biệt vi khuẩn bát | Ì 
mầu tím và vị khuẩn bắt màu đỏ § 
Tổng diểm - ' lỊP: L ¬ 














%2: Làm tốt; ]: làm được : 0): làm khóng đạt yêu cầu hoặc không làm 


Đọc và nhận định tiêu bản; chỉ được vi khuẩn bất màu Gram dương và vi khuẩn 
bắt mầu Gram âm, 


153 


29Đ, 


154 


ĐÁP ÁN TỰ LƯỢNG GIÁ 


BÀI 1 
Hình thể cấu trúc vi khuẩn, đại cương miễn dịch, 
vacxin, huyết thanh 


Cau 1; A. Cầu khuẩn; B. Trực khuẩn; C. Xoán khuẩn 
Câu 2: A. Thích ứng; B. Tăng theo hàm số mũ; C. Dừng tối đa; D. Suy tần 
Câu 3: B. IgD; C. IgE; D. Ig G; E. IgM 

Câu 4: A ; C. Dịch thể 
Cau 5: A. Miễn địch dịch thể: B. Miễn dịch tế bào 
Câu 6: A. Hiệu lực; B. An toàn 

Câu 7: A. Sống giảm độc lực; B. Chết: C. Giải độc tố 
Câu 8: A. Hình cầu; B. lựm 

Câu 9: A. Hình que; B. 1 x2 - 5m 

Câu 10: A. Lượn sóng; B.0,2x0-15m 

Câu 11: Khuẩn lạc 

Cau 12: A. Song phân; B. 2 tế bào 

Câu 13: Có sự tiếp xúc trước 

Câu 14: Sống 

Câu 15: A. Tế bào người; B. Động vật 


Câu: 16Ð; 17Ð; 18Ð; 19S; 20Đ; 21Ð; 22D; 23; 24S; 25Đ; 26Ð; 27ÐĐ; 285; 
30Đ 


Câu: 31C; 32B; 33C; 34B; 3SE: 36C; 37C; 38D; 39C; 40B 





, Da và niêm mạc; B. Tế 


BÀI 2 
'Tụ cầu, liên cầu, phế cầu, não mô cầu, lậu cầu 
Câu I: A. Nhiễm khuẩn huyết, B. Nhiễm khuẩn ngoài đa; C. Nhiễm độc thức ăn 
Câu 2: A. Viêm họng; B. Tỉnh hồng nhiệt; €. Viêm tai 
Câu 3: A. Viêm họng mũi; B. Nhiễm khuẩn huyết 
Cau 4: A. Đường sinh dục; B. mắt; C. họng 


Câu Š: A. Từng đám; B. Gr (+) 
Câu 6: A.Từng chuỗi; B. Gr (+) 
Câu 7: A. Ngọn nến; B. Tím (Gr+) 
Câu 8: Họng mũi 
Câu 9: 5 - 8 % CO, 
Câu 10: A. Hạt cà phê;B. GŒr (-) 
Câu: 11Ð; 12Ð; 13ĐÐ; 14S; 15Đ; 16Ð; 17Ð; 18S; 19Ð; 20S 
Câu: 21B; 22B; 23C; 24C; 25B 
BÀI 3 

Vi khuẩn: thương hàn, ly, tả, lao, giang mai 
Câu I: A. Thương hàn; B. Ngộ độc thức ăn 
Cau 2: A. Trực khuẩn; B. Gr (-)(đỏ) 
Câu 3: Ly trực khuẩn 
Câu 4: Á. Trực khuẩn; B. Gr (-) 
Câu 5: Ăn uống 
Câu 6: A. Trực khuẩn cong; B. Gr (-) 
Câu 7: Hồ hấp 
Câu 8; A.Trực khuẩn mảnh; B. đỏ 
Câu 9; A. Hình xoán đều; B. Nâu đen 
Câu 10: Tình dục 


Câu: IIÐ; 12; 13§; 14S; 15Đ; 16Đ; 17Đ; 18S; 19Đ; 20Đ; 2S; 22Ð; 235; 
248 25Đ 


Câu: 26D: 27D; 28D; 29B; 30B. 
BÀI 4 
Đại cương virus. virus cúm, các virus viêm gan, 
HIV, sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản, dại. 
Câu I: A. Acid nucleic; B. Capsid 
Cầu 2: A. Vỏ bao ngoài; B. Chất ngưng kết hồng cầu; C. Enzym 


Câu 3: A. Hấp phụ; C. Tổng hợp các thành phần của hạt virus; E, Giải phóng ra 
khỏi tế bào › 


Câu 4: A. Chuyển hóa; B. Hô hấp 


Câu 5: Protein 
Câu 6: Capsomer 
Câu 7: A. Hình xoắn; B. ARN 
Câu 8: A. Khối: B. ARN 
Cầu 9: A. Khối; B. ADN 
Câu 10: A. Trẻ em; B. Mọi đối tượng 
Câu 1l: AIDS 
Câu 12: A. Hình khối; B. ARN 
Cầu 13: Sốt xuất huyết 
Câu 14; A. Hình khối: B. ARN 
Câu I5: A. Hình khối; B. ARN 
Câu 16: A. Hình xoắn; B. ARN 
Câu: 17Đ; 18S¡ 19Đ; 20S; 21Đ; 22Ð; 23Ð; 24S; 25Đ; 26Ð; 27Đ; 28; 29; 308 
Câu: 31C; 32A; 33A: 34B; 35D; 36D; 37D; 38C; 39B; 40B 
BÀI 5 
Đại cương ký sinh trùng y học 
1. A. Mối quan hệ xảy ra giữa ký sinh trùng và vật chủ. 
B. Ký sinh trùng chiếm các chất của vật chủ và gây tác hại cho vật chủ. 
2. A. Nội ký sinh; B. Ngoại ký sinh, 
3.(a). Sinh vật, (b). Đang sống 
4. Bị ký sinh 
5. (a). Trưởng thành; (b). Sinh sản hữu giới 
6. (a). Ấu trùng; (b). Sinh sản vò giới 
7. Suốt đời 
§. Khi cần chiếm thức ăn 
9. (a). Phát triển (b). Trứng (c ). Ấu trùng (đ). Trưởng thành (e). Sinh sản hữu 
giới 
10. A. Sinh sản vô giới B. Sinh sản hữu giới 
11. A. Điệt ký sinh trùng. B. Cát đứt chu kỳ của ký sình trùng. 
12. A. Trên qui mô rộng lớn. B, Lâu dài. 


€. Trọng tâm (lựa chọn vấn đề ký sinh trùng ưu tiên để giải quyết trước). 


156 


13. A. Ký sinh trùng đơn thực. B, Ký sinh trùng đơn thực. 

14. A, Ký sinh trùng vĩnh viễn. B. Ký sinh trùng tạm thời. 

15. Động vật 

16. Thực vật 

17. Đơn giản 

(8, Ð 19. Ð 20,5 21. S 22, Ð 23. Ð 24. S25. Ð 26. § 27.Ð 28, S29. D 30. D 31. 

B32.C 33. E 34. E 35. F 36. F 37,F 38,F 
BÀI 6 
Một số loại ký sinh trùng đường ruột thường gặp ở Việt Nam 


1. A, Nhiệt độ thích hợp. B. Ẩm độ thích hợp. C. Oxy 
2. A, Gây thiếu máu. B. Gây viêm hành tá tràng. 


3. A, Quản lý và xử lý phân tốt. B. Thực hiện tốt vệ sinh ăn uống và vệ sinh cá 
nhân. 


4. Ruột non. 
$. Tá tràng. 


= 


. Ruột già, chủ yếu ở vùng manh tràng, 
7. A, Gan B. Tìm C. Phối 
%. A. Tim B. Phối 


9. A. Chu kỳ đơn giản. B. Trứng bắt buộc phải có thời gian phát triển ở ngoại 
cảnh. C, Có quá trình chu du của ấu trùng trong cơ thể, 


10. A. Chu kỳ đơn giản. B. Trứng bát buộc phải có thời gian phát triển ở ngoại 
cảnh. €. Có quá trình chu du của ấu trùng trong cơ thể. 


11. A. Chu kỳ đơn giản. B. Trứng bất buộc phải có thời gian phát triển ở ngoại 
cảnh. C. Không có quá trình chu du của ấu trùng trong cơ thể. 


12. 13- I5 tháng. 

13. a. 4 - Š năm, b. 10 - 15 năm. 
14. 5 - 6 năm. 

15. 60- 75 ngày. 

l6. 3 - 4 tuần, 

17, 30 ngày. 





18. Ăn phải thịt lợn có ấu trùng sán chưa được nấu chín. 


19, Ăn phải thịt bò có ấu trùng sán chưa được nấu chín. 


157 


20. Ấn phải trứng sán có lân trong rau, quả tươi; uỏng nước lã. 
31. Đốt sắn. 


33.923. Ð24.Ð25.Ð20. Ð 27. 528. Đ29. S30. S31. Ð 32. S 33. S 34. S 
s3o.S 37,5 38, § 39, 840. E 41.A 42, C +3. E 44. A 45.A 46, B47, B.48.A 49, C 
Š 52.A 53. A 54, C 55,C 56.E 57.C 58.À 59.B 60.D 61. A 62.C 63.B 64.C 
65.66, 267. 







BÀI 7 
hị Ký sinh trùng sốt rét 
1A, Võ giới B. Hữu giới 
2, Gây hệnh 
3. Thể ngủ 
+1, Tái phát xa 
5, Muỗi truyền 
6. À. Lâm săng B, Xét nghiệm C. Dịch tẻ 


" 


„ P.falciparum 
§. A = 80% B=20% C=<l% 
), Bệnh đỡ lây làn 


10. Phòng tái phát 

11. Chữa cơn xốt 

12. Kết hợp thuốc 

13. Tân thỏn. bản 

14. A 15,B 16.) 17.A I8 A 19C20.D 21 C 22C 23.B 24.D 25.B 26.B 27. E 
28.D 29.D 30.E 31.D 32.A 33. B 34. E 35.E 36. A 37. 38.D 39. B.40.C 41.Ð 42.5 43 


S44.S45. Ð 46. § 47, S 48.5 49.Ð 50. S ŠI.Ð 52.5 53.Ð 54.Ð 55.Ð 56. § 57, Ð 58. S 
49, S60, § 61.Ð 62.5 63.Ð 64.Ð 65.S 66.Ð 


158 


ta 


- Bộ món Ký sinh trùng. Trường Dại học 


._ Bộ món Ký sinh trí 


6. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


- Bộ món Vị sinh. Trường Đại học Y Hà Nội 


Bài giảng vị sinh Y học. Nhà xuất bản Y học 1993 


- Bộ môn Vi sinh. Trường Đại học Y Hà Nội 


Thực tập Vĩ sinh vật Y học, Trường Đại học Y Hà Nội 1998 


- Bộ món Ví sinh, Trường Đại học Y Hà Nội 


Ví sinh vật Y học. Nhà xuất bản Y học 2003 
Ý Dược Thành phố Hỏ Chí Minh 
Ký sinh trùng Y học. Nhà xuất bản Đà Nẵng 999 





„ Trường Đại học Y Hà Nội 

Ký sinh trùng Y học. Nhà xuất bán Y học 2001 

Độ món Ký sinh trùng, Trường Đại học Y Hà Nói 

“Thực tập ký sinh trùng. Trường Đại học Y Hà Nội 2002. 





159 


NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC 


VI SINH - KÝ SINH TRÙNG 


Chịu trách nhiệm xuất bán 


HOÀNG TRỌNG QUANG 
Biên tập: 8S. VŨ THỊ BÌNH 
Sửa bản in: VŨ THỊ BÌNH 
Trình bày bìa: CHU HÙNG 
Kt vị lính: HẢI YẾN 





In 1000 cuốn, khổ 19x 27cm tại Xưởng in Nhà xuất bản Y học. 
Số đăng ký kế hoạch xuất bản: 23 - 2006/CXB/636 - 271/YH 
In xong và nộp lưu chiếu quý ll năm 2006. 


Tìm đọc 
Ký sinh trùng y học 
** Ký sinh uật y học 
® Bệnh mắt do ký sinh trùng 
# Yiäsboli học 
* Vi sinh uật thực phẩm 
Vi sinh uật y học - Bộ câu hỏi uà trả lời 


NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC 
Địa chỉ: 362 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội TH 
Tel: 04.7626922 - 7625934 - 7.627819 - Fax: 04.7625923 NI 


E-mail: Xuatbanyhoc@fpt.vn 
Website: www.cimsi.org.vn/nhaxuatbanyhoc 


GIÁ: 31.000Đ €) 





